











GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIÊN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HÒ CHÍ MINH 





GIÁO TRÌNH 
 `ItrƠC stữ 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG 
VIỆT NAM 








A STUDY OF THERAVADA BUDDHISM IN VIFTNAM 


Tiến sĩ Tỳ kheo THIỆN MINH 





(H NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 





42 L4 PL # ..Ẳ 32 
Vài nét về tác giả 
Thượng tọa Thiện Minh, thê danh Nguyên Văn Sáu sinh năm 
1969 tại tỉnh Vĩnh Long. Thường trú Tổ đình Bửu Quang 
171/10 QL 1A, phường Bình Chiếu, Q. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí 
Minh. Xuât gia §5a di năm 1981, tại chùa Nam Tông, Q. Bình 
Tân, Ip.HOM. Thọ đại giới Tỷ khưu năm 1991 (Tỳ khưu Siêu 
Minh) với Hòa thượng Tăng trưởng Thích Siêu Việt tại chùa Kỳ 
Viên Q.3 Tp.HCM. 


- Tôt nghiệp Cử nhân Khoa học năm 1995 - Trường Đại học Sư 
I0 9z 8 


- Tôt nghiệp Cử nhân Phật học năm 1997 - Học viện Phật giáo 
Việt Nam khóa II. 


- Tôt nghiệp Tiên sĩ năm 2012 - Đại học Apollos, Hoa Kỳ. 





- Phong hàm Giáo sư năm 2015, Đại học Apollos. 


Hiện nay, Thượng tọa là Uy viên Hội đồng Trị sự - Phó ban Từ thiện Trung Ương GHPGVN. Ủy viên 
Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh kiêm Phó trưởng ban Thường trực GHPGVN Q.Thủ Đức. Phó 
Tổng biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy. Giảng viên Học viện Phật giáo 
Việt Nam và các Trường Cao đảng Phật học. Đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Thủ Đức ( nhiệm kỳ 
2016-2021) 


Đồng thời, Thượng tọa là chủ biên website: Phatgiaonguyenthuy.com; Vietnambuddhistsangha.vn; 
Trưởng thư viện Phật giáo Nguyên thủy; Chủ tịch Quy Học bồng Theravada; Chủ tịch hội Từ thiện 
Hương Minh Hiểu; Trưởng ban Tu thiện Phật giáo Nam tông Trung ương. Thượng tọa là tác giả và 
dịch giả hơn 70 tác phẩm về Phật giáo; thuyêt giảng hơn 300 CD ở những đạo tràng nổi tiêng trong 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 


ISBN:978-ó604-89-0455-5 


II [[Ïll 
Giá: 100.000đ 











GIÁO TRÌNH 
LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO 
NAM TÔNG VIỆT NAM 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HÒ CHÍ MINH 


GIÁO TRÌNH 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 
A STUDY OF THERAVADA BUDDHISM IN VIETNAM 





Tiến sĩ, Tỳ kheo Thiện Minh 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


TY KHEO THIỆN MINH 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Lời tựa 


Giáo sư Rhys Davids đã nói rằng: “Dầu là Phật tử hay không Phật tử, tôi nghiên cứu từng hệ 
thống tôn giáo lớn trên thế gian, và trong tất cả, tôi không tìm thấy trong tôn giáo nào có cái gì 
cao đẹp và toàn vẹn hơn Bát Chánh Đạo của Đức Phật. Tôi chỉ còn có một việc làm là thu xếp 
nếp sông cho phủ hợp với con đường ấy”. Trong con đường ây, KHÔNG có chỗ cho những 
mê lâm chấp tín, KHÔNG có chỗ cho những lễ bái câu xin, càng KHÔNG có chỗ cho những 
niêm tin mù quáng. Con đường mà Đức Phật đã chứng ngộ - “quả thật thâm diệu, khó nhận 
thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi lý luận, tế nhị, chỉ có bậc trí 


mới thấu hiểu “Majjima Nikãya”. 


Giáo pháp của Đức Phật KHÔNG phải “Đến để mà TIN”, mà phải là “Đến để mà CHỨNG”. 
Muốn đi theo con đường mà Ngài đã đi, các tín đồ Phật giáo chỉ có một cách thức duy nhất Tự 
Tu Thân và Tự Giác Ngộ. Con đường ta đi phải là tự chính bản thân ta, không ai có thể giải 


thoát cho ta cả. 


Phật giáo Nam Tông Việt Nam vẫn nỗ lực hướng đến những nguyên lý căn bản nhất từ Tam 
tạng Kinh điển Pãli truyền lại. Không màu mè, không bí hiểm, đơn giản là hãy ngôi xuống 


(Tọa Thiên), và lăng nghe chính thân tâm. 


Giáo trình lược sử Phật giáo Nam Tông Việt Nam tuy chưa phải là bản lược sử hoàn chỉnh nhất 
nhưng tác giả đã cô gắng chuyên tải các nội dung trọng yêu về quá trình du nhập, phát triển và 
các định hướng phát triển trong tương lai của Phật giáo Nam Tông Việt Nam. Giáo trình vẫn 
đang tiếp tục được cập nhật và hoàn thiện bởi tác giả, vì vậy, trân trọng mọi ý kiến đóng góp 
của quí học giả nhằm nâng cao chất lượng cho giáo trình. Trong tương lai, Tác giả sẽ cô găng 
nghiên cứu, sưu tra thêm nhiều tài liệu có giá trị để nâng cấp giáo trình thành cuốn “SỬ HỌC 
PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM”. 


G.S, Tiền sĩ Thiện Minh 


NỘI DUNG 


Bài Ï 


CHới Thiệu Phật giáo Nguyên Thủy — Theravada 
.. Phật giáo Nguyên Thủy — Theravada là gì? 
._ lrường phái Phật giáo Nguyên Thủy — Theravada ra đời vì lý 
do gì? 
._ Pãli là ngôn ngữ chủ đạo trong kinh điển của Phật giáo Nguyên 
Thủy — Theravada. 
.. Học thuyết cốt lõi của Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväda. 





Bài 2 Lịch sử sáu kỳ đại hội kết tập Kinh điển 
Bài 3 Chín Phái Đoàn Truyền Giáo Của Đại Đề Ashoka 
Bài 4 Sự truyền thừa và phát triển của Phật giáo Nguyên Thủy —Theravada 
qua các quôc g1a ở Nam A và Đông Nam A 
.. Lích Lan 
.. Miễn Điện 
._ Thái Lan 
. Lào 
.. Campuchia 
._ Việt Nam 
Chương 2 | Phật Giáo Nam Tông Việt Nam 50 


C? 
2 


Bài 5 Lịch sử du nhập và các Trung tâm Hoăng pháp sơ khai của Phật giáo 


Nguyên Thủy — Theravada Việt Nam 
Bài 6 Thành lập Giáo hội 


Bài 6 Nội dung 6 kỳ kiết tập Kinh Điển 





C G) —— 


œ 
— 


Chùa chiên & thời khóa tu tập - sinh hoạt - nghi lễ 


Đóng góp của Phật giáo Nam Tông qua các g1a1 đoạn 
l. Văn hóa 
2. Chính trị 
3. Xã hội 


Chương 3 | Tình hình của Phật giáo Nam Tông hiện nay 





Bài II Khó khăn, tôn đọng và thách thức 
I. Vướng mặc hiện tại 
2. Môi quan hệ của Phật giáo Nam Tông trong và ngoài nước 
Định hướng phát triên 124. 


Thư mục tham khảo 
Phụ lục I (Tên các ngôi chùa Nam Tông Khmer) 


Phụ lục 3 (Chư Tôn Đức Phật Giáo Nam Tông Khơ me) 138 
Phụ lục 4 (Chư Tôn Đức Phật Ciáo Nam Tông Kinh) 140. 


120 
124 
129 
130 

Đ) 
136 
140 


¬ Phụ lục 2 (Tên các ngôi chủa Nam Tông Kinh, cập nhật, 2017) 





TY KHEO THIỆN MINH 


Chương 1: Phật giáo Nguyên Thủy —- Theraväda 
Bài 1: Giới Thiệu Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväda 


1. Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväada là øì? 


Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväda là trường phái Phật giáo tiếp nhận giáo lý kinh điển 
từ Tipitaka (kho tàng Tam tạng Thánh Điên PalI), hay còn được coI là học thuyêt của các bậc 
Trưởng lão. 


Tipitaka - kho tàng Thánh Điển Päli được các học giả công nhận răng: đây là phần chứng 
tích còn lưu lại những ghi chép chân thực nhất về các lời dạy ban đầu của Đức Phật. Trong 
nhiều thế kỷ, Theraväda đã là trường phái Phật giáo thống trị tại các quốc gia Phương Đông 
như Thái Lan (Thailand), Miễn Điện (Myanmar/Burma), Cambodia, Lào (Laos) và Tích Lan 
(Sri Lanka). Ngày nay số tín đồ Phật giáo Theravada lên đến con số trên 150 triệu (số liệu cập 
nhật tháng 3 năm 2017)' trên toàn thế giới. Đặc biệt, trong những thập kỷ qua Theraväda đã 
bắt đầu bám rễ và phát triển sâu rộng ở Phương Tây. 





Thiên viện Dhamma Kaya năm ở tỉnh Pathum Thani, cách trung tâm thủ đô Bangkok 28 km. 
Được thành lập năm 1970, được xem là thiên viện lớn nhất ở Thailand. 


I. htfps://en.wIkIipedia.org/wIk1/Theravada 


S 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Phật giáo Nguyên Thuỷ — Theravada được truyền thừa và phát triển ngay từ sau khi Đức Phật 
tổ CŒautama viên tịch. Sự truyền thừa này được các sử gia thừa nhận là không DỊ gián đoạn. 
Điểm cốt lõi hay tính ưu việt của Phật giáo Nguyên Thuy — Theravada là việc truyền bá có sự 
hòa hợp nhưng không hòa tan. Theravada dẫu có được truyền thừa đến bất kỳ quốc gia nào thì 
vẫn giữ nguyên đặc tính giáo lý đặc thù, không đồng hóa mà cũng chăng dị biệt. 


Các tín đồ Phật giáo Nguyên Thuỷ — Theravada tuân thủ nghiêm ngặt những tôn chỉ — giáo 
pháp và giới luật được tin rằng do Đức Thế Tôn đề ra. Giáo pháp hay Giới Luật (Dhamma 
- Vinaya) là các “phương tiện” hỗ trợ nhắm thực hành cũng như giữ gìn Pháp. Các Pháp được 
vận hành và lưu truyền cho đến ngày nay nhờ vào các tăng đoàn Tỳ khưu, Tỳ khưu ni được 
thành lập và phát triển từ thời Đức Phật. 


Đặc tính chung của Phật giáo Nguyên Thuỷ - Theravada ở mọi quốc gia là tụng kinh bằng 
tiếng Pali và tiếng bản ngữ; tu hành y cứ theo thánh điển Pali; tam y và bình bát là tài sản của 
bậc xuất gia; chỉ ăn ngày một buổi, không ăn phi thời. 


2. Irường phải Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväada ra đời vì lý do øì? 


Khoảng 100 năm sau khi Đức Phật viên tịch, có sự bất đồng ý kiến về giới luật, nên Tăng chúng 
chia làm hai nhóm họp riêng ở hai thành VesalT và VaJji. Nhóm họp ở Vesali, do ngài Yassa triệu 
tập 700 vị A La Hán, dưới quyên chủ tọa của Trưởng lão Revata và tất cả đồng ý ý không sửa đối 
giới luật của Đức Phật. Trong khi đó, Tăng sĩ của thành VaJjJi họp dưới quyên chủ Tọa của Đại 
đức Vajjiputta lại chấp nhận sửa đối 10 điêu luật Đức Phật câm không được làm.? 


Do đó, kết tập Tam tạng lần thứ hai chỉ đặt trọng tâm vào việc giải quyết giới luật mà thôi. 
Phái Ngài Yassa triệu tập và giữ đúng giới luật của Đức Phật thì gọi là Trưởng lão; Phật giáo 
Thượng Tọa Bộ; Phật giáo Nguyên Thủy - Iheravada; Phật giáo Nguyên Thủy; Phật giáo 
Theravada; hay còn được gọi là Phật giáo Nam Tông (do được truyền thừa từ phương Nam và 
thống trị ở các quốc gia Nam Á). Phái do Ngài Vajjiputta sửa đổi 10 điều luật của Đức Phật 
thì gọi là phái Phật giáo Mahasamghika; Phật giáo Tiến Ihủ; Phật giáo Đại Chúng Bộ; hay 
còn gọi là Phật giáo Bắc Tông (do được truyền thừa từ phương Bắc, từ Ấn Độ vào các quốc 
gia như Trung Quốc, lây lạng, Triều Tiên). 


Từ vị trí địa lý của 2 nhóm họp này, Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväda lấy Miễn Bắc Ấn 
Độ làm trung tâm đề truyền đạo, còn Phật giáo Mahãsamghika lấy trung Ấn Độ làm trung tâm 
truyền đạo. Mãi cho đến thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên - thời kỳ vàng son cực thịnh của 
Phật giáo Nguyên Thủy — Theravada, Đức vua DhammaAsoka và Trưởng lão T1ssa mới gởi 9 
phái đoàn Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväda lên đường sang các xứ lân cận đề hoằng đạo. 


Riêng vị A La Hán Mahinda, 4 vị Trưởng lão và Sumana củng một cận sự nam À Na Hàm 
Bhanduka dùng thân thông bay qua hư không đáp xuông ngọn núi khả ái Missaka, trên đỉnh 
núi Sika năm giữa vùng đất xinh đẹp Ambatthala (SrI1 Lanka hiện nay) và cứ thế Phật giáo 
Nguyên Thủy — Theraväda phát triển một cách cực kỳ nhanh và mạnh ở Sri Lanka, Châu Á, 
cùng Đông Nam Châu Á. 


2_. 10 điều giới luật 


TY KHEO THIỆN MINH 


3. Pä]i là ngôn ngữ chủ đạo trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy — 
Theraväda. 


wnwels - Nguyên âm 


3T 3T § s5 " r1 #ĩ 


3 3 LI L B ũ 
[8] Lä] Li] Ll] [u] [u: ] [8] [0] 
ñnsnnants - Phụ âm 
ch t1 JỊ d 5 tỊ t9 ơi II 1 
k kh ï 1h ri E ch ịh fÌ 
[K] mm Lũl mm [I1] [ Đ] L1 ] [ t | [ 0° ] Ini 
C ö S @ c +1 ằ SỊ c] 
† th q dh f t th ä dh ñ 
[{] L[ Ì mã [ Ì [ni [t] [È ] [ủ] _ [n] 
ự th Sị đỊ đi 
R th H hh lÚ 
LIEl [El [h] [RE] [m] 
1 4 f{q 1d w š 6ø Sa 
v F | kh s Fi | rr 


LI | Lr] LI] LX] LS] [hị LLÌ L1] 


Ngôn ngữ của các văn bản kinh điển Theraväda là tiếng Pã|i. Đại đức Ananda, thị giả của Đức 
Phật ghi nhớ các bài thuyết pháp (Suttas) của Đức Phật. Không lâu sau khi Đức Phật viên tịch 
(ca. 480 trước CN), 500 Trưởng lão — trong đó có Ngài Ananda tiễn hành kết tập tất cả các bài 
pháp mà các ngài đã nghe trong suốt 45 năm hành đạo của Đức Phật. Do đó, hầu hết các bài 
pháp đều bắt đầu với lời dẫn: Như váy tôi nghe, (Evam me sutam,). 


Sau khi Đức Phật viên tịch, lời dạy của Ngài tiếp tục được truyền miệng trong cộng đồng tăng 
lữ, giữ theo truyền thông truyền miệng có từ lâu trước thời Đức Phật. Đến khoảng 250 trước 
CN, tăng chúng đã sắp xếp hệ thống và biên soạn những lời dạy này thành ba phân: Tạng Luật 
— Vinaya Pitaka (các luật lệ liên quan đến tập tục và giới luật của tăng chúng, gồm có 5 bộ), 
Tạng Kinh — Sutta Pitaka (các bài thuyết pháp, lời khuyên dạy của Đức Phật cho các Đại đệ tử 
của ngài, øôm có 5 bộ), và Tạng Luận (Vi Diệu Pháp) — Abhidhamma Pitaka (các học thuyết 
đặc biệt / một phân tích tâm lý, triết học của Giáo Pháp, øôm có 7 bộ). Cả ba gộp lại được gọi 
là Tam Tạng Thánh Điển — Tipitaka. 


Vào thế kỷ thứ ba trước CN, các nhà sư Ấn Độ và Sri Lanka kế thừa Đức Phật và các bậc thánh 
bắt đầu thực hiện biên soạn hàng loạt các bản chú giải vê Tam Tạng; những bản chú giải này 


10 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


được tập hợp và dịch sang tiếng Pa|i bt đầu từ thế kỷ thứ 5 trước CN. Tam Tạng cùng với các 
phụ chú giải (các bản chú giải, biên niên v.v) tât cả hợp thành toàn bộ kho tàng giáo lý Nguyên 
Thủy - Theravada. 


Tiếng Päli: theo Mahavamsa, tiếng Pali là ngôn ngữ vương quốc Ma Kiệt Đà (Magadha), đây 
là một trong mười sáu nước cộng hòa thời đức Phật. Vương quốc Ma Kiệt Đà vô cùng rộng 
lớn và nỗi tiếng, địa bàn hoạt động của Phật giáo phân lớn năm trên vương quốc này. Kỳ kết 
tập kinh điển lần thứ nhất và lần thứ ba cũng diễn ra trên vương quốc này, nhưng địa danh và 
tên gọi thì khác nhau. Thời nhà vua Asoka, ông thống nhất toàn cõi Ấn Độ và lây ngôn ngữ Ma 
Kiệt Đà làm quốc ngữ trong suốt triều đại của ông. Theo các nhà nghiên cứu, Tiếng Pã|i khởi 
nguyên là ngôn ngữ không có hệ thống mẫu tự riêng. Mãi cho đến khoảng năm 100 trước CN, 
lần đầu tiên, Thánh Điền Tam Tạng mới được cô định bằng chữ viết, do các vị Tăng sĩ đã viết 
chữ PalI bằng cách dùng các mẫu tự Sinhala của họ. Từ đó, Thánh Điền Tam Tạng đã được 
chuyền ngữ sang nhiêu loại chữ viết (như Devanagari, Thai, Burmese, Roman, Cyrillic. v.v). 
Mặc dù các bản dịch tiếng Anh tràn ngập, nhiều người nghiên cứu Phật giáo Nguyên Thủy — 
Theraväda thây răng việc học tiếng Pa|i, cho dù nghiên cứu chưa chuyên sâu, cũng làm cho sự 
thấu hiểu của họ về giáo lý của Đức Phật được sâu rộng hơn rât nhêu. 


Không aI có thê minh chứng răng, Thánh Điền Tam Tạng có chứa bất cứ một từ nào, thật sự 
được thốt ra từ Đức Phật trong lịch sử. Các phật tử tu học theo giáo lý của Đức Phật không hề 
cho đây là vấn đề. Không giống như kinh điển của các tôn giáo lớn trên thế giới, Ngôn ngữ 
Tam Tạng không được coi là thánh kinh, như là sự khắng định không sai lâm về chân lý thiêng 
liêng, do một đắng tiên tri khải ngộ, phải được chấp nhận băng đức tin thuân túy. Giáo lý của 
Đức Phật nhắm tới sự được thâm định trước tiên, được thực hành trong cuộc sông của mình 
cho nên người ta phải tự phát hiện xem các giáo lý ấy, thực ra, có đem lại các kết quả mong đợi 
không. Chính chân lý mà ngôn ngữ trong Tam Tạng Kinh Điền chỉ dạy mới là tối quan trọng, 
chứ không phải chính bản thân ngôn ngữ. Dù răng các học giả sẽ tiếp tục bàn cãi về nguôn gôc 
của những phân trong Tam Tạng Kinh Điển trong nhiêu năm sắp tới (và như vậy hoàn toàn 
đánh mất cốt lõi của giáo lý), Tam Tạng Kinh Điền sẽ âm thâm tiếp tục phục vụ — như chúng 
đã từng trong bao thế kỷ — như là sự hướng đạo không thể thiêu được cho hàng triệu tín đô 
trong việc mưu câu Giác ngộ. 


4. Học thuyết cốt lõi của Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväda. 


Tứ Thánh Đề 

Không lâu sau khi Giác ngộ, Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên, trong đó Ngài trình bảy cơ 
câu chủ yêu làm cơ sở cho các giáo lý của Ngài về sau. Cơ cầu đó bao gồm Bốn Chân Lý cao 
thượng, bôn nguyên tắc nền tảng của bản chất Pháp (Dhamma) phát sinh từ sự đánh giá thấu 
đạt và chân thật tận cùng cội rễ điều kiện của con người. Ngài dạy các chân lý này không phải 
với tư cách các lý thuyết siêu hình hoặc như là những bài luận về đức tin, mà là các phạm trủ 
nên chúng ta phải luôn thê nghiệm trực tiếp của chúng ta theo cách hỗ trợ cho sự Giác ngộ: 


1. Khổ Thánh Đề: khó, sự không hài lòng, không thỏa mãn, áp lực căng thăng (stress); 
sanh, già, bệnh, chết v...V... 

2. Tập Khô Thánh Đề: nguyên nhân của sự không thoả mãn này là sự ham muốn (tanha) 
nhục cảm, muôn trở thành, muốn không trở thành; 


H1 


TY KHEO THIỆN MINH 


3. Diệt Khổ Thánh Đề: từ bỏ ham muốn; diệt ái. 
4. Đạo diệt khô thánh đê: Bát Chánh Đạo: chính kiên, chính tư duy, chính ngữ, chính 
nghiệp, Chính mạng, chính tinh tân, chính niệm, chính định. 


Bởi vì vô minh (avijja) - không biết được Tứ Thánh Đệ, bởi vì không hiểu đối với thế giới 
quan đúng đắn, chúng ta mãi bị buộc ràng vào vòng luân hôi (samsara), với sinh, lão, bệnh, tử, 
và tái sinh. Tham dục là động cơ thúc đây tiễn trình này tiến lên, từ sát na này tới sát na khác 
và qua chu trình của vô vàn sinh mệnh, tuỳ theo nghiệp (kamma), qui luật phô quát của nhân 
quả. Theo qui luật bất biễn này, mỗi hành động mà người ta làm ở phút giây hiện tại — dù là 
do thân, khâu hay ý — cuối cùng sẽ kết quả tuỳ theo sự khôn khéo của nó: bất thiện nghiệp cho 
quả khô đau, thiện nghiệp đưa đến quả an vui. Khi nào ta còn không biết đến qui luật này, ta 
nhất định sống lông bông vô phương hướng: lúc thì hạnh phúc, lúc lại khổ đau; một đời trên 
thiên đàng, kiếp sau lại rơi vào điạ ngục. 

Đức Phật phát hiện ra răng việc thoát khỏi luân hồi cần được giao cho mỗi Thánh Đề một 
nhiệm vụ cụ thể: Thánh đề thứ nhất phải được thâu hiểu, thứ hai: xả bỏ, thứ ba: thực hiện, thứ 
tư: phát triển. Thực hiện viên mãn Thánh Đề thứ ba dọn đường cho sự GIác ngộ: châm dứt vô 
minh, tham, khô, và nghiệp; trực nhập vào tự do tuyệt diệu và hạnh phúc siêu phàm như là đích 
cuối cùng cho mọi giáo lý của Đức Phật: Tự do, Tự tại, Bất tử, Niết bàn (NIbban). 


Bát Chánh Đạo và thực hành Pháp 

Bởi vì cội rễ của vô minh xoắn xuýt mật thiết với mạng tâm lý chăn chịt, tâm vô minh có thể 
tự đánh lừa mình với sự khéo léo đáng kinh ngạc. Do đó mà giải pháp cần hơn là tử tế, quan 
tâm, yêu thương đơn thuân ở giây phút hiện tại. Hành giả phải tự trang bị cho mình kỹ năng 
cần thiết để sử dụng đa dạng các công cụ để có thể khôn ngoan hơn, bên bỉ hơn và cuỗi cùng 
Dứng sốc các xu hướng bắt thiện của tâm. Chắng hạn như: thực hành pháp bô thí (dãna), lần 
lần gạt bỏ thói quen của tâm hướng về sự tham lam và dạy những bài học vô giá về các động 
cơ bên trong, và kết quả của hành động thiện; thực hành pháp trì giới (Sïla), giữ cho ta khỏi 
lạc đường và rơi vào đường quây. Nuôi dưỡng tâm từ (maitrT), thiện ý tâm từ giúp phá tan sự 
lôi kéo, quyên rũ của sân hận. Mười pháp tùy niệm giúp giảm bớt nghi tình, cam chiụ khô đau 
xác thịt, duy trì lòng tự trọng, khắc phục sự lười biếng, tự mãn, giữ mình khỏi tham dục không 
kêm chê. 


Các phẩm hạnh tốt đẹp xuất hiện và chín muôi từ những công phu này không những làm cho 
con đường đến Niết bàn của hành giả được phắng phiu; mà qua thời gian chúng còn có ảnh 
hưởng chuyên hoá hành giả thành một thành viên rộng lượng, giàu lòng yêu thương, hỉ xả, 
trầm tĩnh, và có đầu óc trong sáng hơn. Sự theo đuôi Giác ngộ là món quà vô giá. 


Trí huệ (paññ3) 

Bát Chánh Đạo tốt nhất được hiểu như là một tập hợp các phẩm chất cá nhân cần tu dưỡng, 
phát triển, hơn là một chuỗi các bước xếp thứ tự tuyến tính. Sự phát triển chính kiến, và chính 
tư duy (các yếu tố được xác định đồng nhất với trí huệ và sự chiếu kiến) tạo điều kiện cho sự 
phát triển của chính ngữ, chính nghiệp, và chính mạng (các yêu tô đạo đức). Khi đức hạnh phát 
triển thì các yếu tố đồng nhất với định (chính tinh tắn, chính niệm, và chính định). Cũng như 
thế khi chính định viên mãn, trí huệ tiễn hoá vào mức cảng sâu hơn. Và như thế tiến trình mở 
ra: sự phát triển của một yếu tô thúc đây sự phát triển của yếu tô tiếp theo, nâng hành giả cao 
lên trên con đường của sự viên mãn tinh thân và cuối cùng đạt đến đỉnh cao Giác ngộ. 





lở 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Con đường tỉnh thức dẫn đến Giác ngộ bắt đầu với nỗ lực thứ nhất là hành động trong chính 
kiến — nhận thức giúp mình định được giá trị của Tứ Thánh Đề và nguyên lý của nghiệp. Con 
người bắt đâu nhận ra răng hạnh phúc tương lai của mình không phải do số phận tiền định, mà 
cũng không phải phó mặc cho đắng thiêng liêng hay may rủi. Irách nhiệm cho hạnh phúc của 
con người năm trên chính đôi vai của họ. Biết được điều này, các xu hướng của tâm sẽ nghiêng 
về các xu hướng giác ngộ. 

Vào điểm này, các tín đồ tự tâm phát nguyện nhập tâm giáo lý của Phật, trở thành Phật tử băng 
việc quI y Tam Bảo (Triple Gem): PHẬT (Buddha), PHÁP (Dhamma), và TĂNG (Sangha). 

Với đôi chân trụ vững trên nền chắc chăn, với sự giúp đỡ của các thiện hữu hoặc các bậc thầy 
đáng kính hướng đạo, hành giả giờ đây đã được trang bị đầy đủ để tinh tân trên đường Đạo, 
đối theo bước chân của chính Đức Phật. 


Giới luật (S1la) 

Chính kiến, chính tư duy tiếp tục chín muôi qua sự phát triển các nhân tô của con đường liên 
quan đến gIỚI luật (sTla), đức hạnh — cụ thê là, chính ngữ, chính nghiệp và chính mạng. Tất 
cả những điều này súc tích dưới hình thức rất cụ thê, thực tiễn là ngũ giới, qui định nên tảng 
ứng xử đạo đức mà mỗi Phật tử tu Phật phải. tuân giữ: không sát sinh, không trộm cắp, không 
tà dâm, không nói dối và không sử dụng chất độc hại (rượu, ma tuý). Ngay cả giới luật phức 
tạp của Tỳ khưu gồm 227 giới và Tỳ khưu ni 311 giới cũng tựu trung có năm giới cơ bản này 
làm nòng cốt. 


Định (samadhi) 

Đã trụ vững trong sự thanh lọc của các hành vIi hướng ngoại thông qua. VIỆC giữ øìn giới luật, 

nên móng thiết yêu đã được đặt cho việc tiên sâu vào các khía cạnh vi tế, chuyền hoá của đạo: 

thiên định và sự phát triển của định. Điêu này được chi tiết hoá thành ba yêu tô cuỗi cùng của 
đạo: chính tỉnh tấn, theo đó hành ø1ả học được cách ưu tiên cho các phẩm chất tỉnh nhuệ hơn 
là các phẩm chất vụng về; chính niệm, theo đó hành ø1ả học cách g1ữ cho sự chú ý của mình 
liên tục bám vào thể nghiệm phút giây hiện tại; và chính định, theo đó hành giả học cách hoà 
tâm trọn vẹn và không xao động trong mục tiêu thiền định của mình để đi vào các cảnh thiền, 
một loạt các trạng thái tiến dần sâu hơn của sự tịch tịnh thân tâm. 


Chính niệm và chính định được phát triển nỗi đuôi thông qua niệm xứ — satipatthana (trạng 
thái của sự minh sát hay là nền tảng của định), một phương pháp có tính hệ thống để thực 
hành thiên quán xuyên các kỹ năng và kỹ thuật đa dạng. Trong số các luyện tập này, niệm 
thần - mindfulness of the body (đặc biệt là tức niệm (niệm hơi thở) - mindfulness of breathing 
đặc biệt có hiệu quả trong việc mang lại sự quân bình của hai phẩm chất song sinh là tịch tịnh 
(samatha) và quản chiếu (vipassana), hay là minh kiến thông qua việc luyện tập kiên trì, hành 
giả trở nên thuần thục trong việc kết hợp công lực của samatha - vipassana đề thực hiện khám 
phá bản chất của tâm vả thân. Khi hành giả làm chủ được khả năng luôn dẫn sự thể nghiệm 
tức thì của mình về anicca (vô thường), dukkha (khổ) và anata (vô ngã), ngay cả sự thể hiện 
vi tế nhật của ba đặc điểm thê nghiệm này cũng mang lại sự tập trung sắc bén vô song. Đông 
thời, nguôn gốc của khô (dukkha) - tham - bị phơi bày không thương tiếc dưới ánh sáng của 
sự thức tỉnh. Cuối cùng tham không còn nơi ân náu, toàn bộ tiến trình nghiệp thêu dệt nên khổ 
bị tháo tung, Bát Chánh Đạo đạt điểm đỉnh, và hành giả đạt, vĩnh viễn, ánh sáng bất chợt của 
cái không bị qui định buộc ràng — Niết bàn (Nibbana). 


13 


TY KHEO THIỆN MINH 


Giác ngộ 

Sự thể nghiệm bừng sáng đầu tiên này, được biết đến như là đắc :. quả vị nhập lưu - stream-entry 
(sotapatfI), là một trong bốn giai đoạn tuân tự của Giác ngộ, môi giai đoạn kéo theo sự cởi bỏ 
hay làm yêu đi các ách phược - fetters (samyoJana), sự thể hiện của vô minh ràng buộc con 
người trong vòng luân hồi sinh tử. Nhập lưu đánh dấu một bước ngoặt bất ngờ và triệt để {rong 
kiếp sống hiện tại của hành _g1ả và trong toàn bộ cuộc hành trinh đăng đăng trong luân hôi của 
minh. Vi chính vào thời điểm này bắt cứ nghi tình còn vương vân nảo vệ chân lý của giaó lý 
của Phật đều biến mất; chính vào thời điểm này bất cứ niễm tin nào vào hiệu quả thanh lọc của 
các nghị thức lễ nghi cũng tan biến; và chính vào lúc này những khái niệm từng được ấp yêu 
về cái tôi chứa đựng cá thê tiêu tan. Người đắc quả vị nhập - lưu cho là được bảo đảm không 
còn rơi vào vòng tái sinh tám lần trong tương lai (tất cả chúng tan biến) trước khi Viên Noộ. 


Nhưng Giác ngộ viên mãn vẫn là con đường dải phía trước. Khi hành giả. dân bước với lòng 
kiên định mới, hành giả vượt qua hai cột mộc có ÿ nghiã hơn: quả vị Nhất Lai (sakadagatl), 
được kèm theo sự suy yếu các triỀn phược ham muôn cảm quan và tà ý, và quả vỊ Bất Lai, 
không tái sanh (agatI), theo đó các triên phược đều bị bứng tận gôc TẾ. 

Giai đoạn cuối cũng của Giác ngộ, quả vị A-la-hán, xuất hiện khi ngay cả các mức độ tham dục 
và bản ngã tinh tê nhất bị quét sạch không bao giờ trở lại. Vào lúc này, hành giả, bây giờ đã là 
một bậc A-la-hán, hay là người-xứng-đáng, đi đến điểm cuối của giáo lý của Đức Phật. Với vô 
minh, khổ, áp lực căng thăng, và tái sinh tất cả đều chấm dứt, vị A-la-hán bây giờ có thê phát 
lên tiếng kêu chiến thăng mà Đức Phật đã công bô khi Giác ngộ: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sông khác nữa. 


VỊ A-la-hán sông nốt quảng đời còn lại tự tại hưởng ân sủng của Niết Bàn, bảo đảm vĩnh viên 
không còn tải sinh. Khi dòng nghiệp vô tận trong quá khứ của A-la-hán cuối cùng châm dứt, 
A-la-hán lâm chung và vào Niết Bàn (patinibbana) — cõi hoàn toàn Không buộc ràng. Dù răng 
ngôn ngữ bất lực trong việc diễn tả sự kiện phi thường này, Đức Phật so sánh nó với điều xảy 
ra khi ngọn lửa cuồi củng đã tiêu thụ hết nhiên liệu của nó. 


Thật sự mưu tìm hạnh phúc 

Đạo Phật đôi khi bị phê phán một cách thăng thắn là một tôn giáo và triết học tiêu cực hoặc 
bi quan. Quả thật cuộc đời không chỉ là khô đau hay bất mãn: đời mang lại nhiêu hạnh phúc 
và niềm vui cao cả. Thế thì tại sao người Phật tử lại bị ám ảnh bởi với những bất mãn và khô? 


Đức Phật đặt nên tảng giáo lý của ngài trên sự đánh giả thắng thăn cảnh ngộ của con TEƯỜI 
chúng ta: có sự bất mãn và khô trên thế gian. Không a1 có thể cãi lại sự thật này, Khô ấn náu 
đăng sau ngay cả những hình thức cao nhất của những hoan lạc trần thế, bởi vì, sớm hay muộn, 
chắc chắn sau ngày là đêm, hạnh phúc ấy phải châm dứt. 


Nếu như giáo lý của Đức Phật kết thúc ngay tại chỗ ây, thì chúng ta có thể cho là chúng thật 
sự là bi quan và cuộc sống vì thế là tuyệt vọng. Nhưng, như một bác sĩ kê đơn phương thuốc 
điều trị cho một bệnh nhân, Đức Phật đưa ra cả niềm hy vọng (Thánh Đề thứ ba - third Noble 
Truth) và cách điều trị (Thánh Đề thứ tư - fourth). 


3. Trung Bộ Kinh 


14 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Giáo lý của Phật do đó đem lại niềm lạc quan, hoan hỉ vô song. Giáo lý như là phần thưởng 
hạnh phúc chân thật nhất, cao cả nhất, và đem lại giá trị và ý nghĩa sâu xa cho một sinh linh 
hữu hạn khô đau nếu như không có giáo lý. Một bậc thây hiện đại đã tóm tắt rất hay: “Phật 
giáo là thật sự mưu tìm hạnh phúc”. 


Bài 2: Lịch sử sáu kỳ đại hội kết tập Kinh điển 


Tất cả con người và vạn vật trong Tam giới đều phải chịu sự chi phối của định lý vô thường. 
Đại đức SarTputta và Mogsallana là hai vị đại đệ tử của Đức Phật, vào đúng thời điểm cũng 
phải xin đức Phật nhập diệt. Rôi lần lượt không bao lâu, khi Đức Phật đúng 80 tuôi đời, 45 
tuổi đạo, Ngài cũng giã từ Tứ chúng để an hưởng quả vị Vô Dư Niết bàn. Sự viên tịch của Đức 
Phật và hai vị đại đệ tử là một mất mát to lớn cho hàng Tứ chúng. 


Kế từ khi văng đức Phật và các đại đệ tử, rất đông các tín đồ Phật giáo — những người chưa 
có đủ niêm tin tịnh tín vào giáo pháp của Đức Phật — rơi vào tinh trạng hoang mang, cảm thây 
thiêu một điểm tựa vững chắc đề bám víu. Những thành phân này thường phải đối đầu với tâm 
lý bất ôn với những hiểu biết sai lạc và cả những hiểu biết tiêu cực do những thành phân bất 
hảo trong Tăng đoàn tiêm nhiễm. 


Dẫu vậy, cũng còn có những vị Trưởng lão, các bậc Thánh tăng vẫn từng bước hướng dẫn và 
dìu đặt các tín đồ non trẻ tiếp tục tu học theo đúng tinh thần của Đức Phật. Các bậc Trưởng 
lão này không chỉ đặt trách nhiệm của bản thân trong việc hướng dẫn đạo pháp cho những tín 
đồ cùng thời mà họ còn đặt thêm trọng trách lớn hơn, vĩ đại hơn — lưu giữ lại những tình hoa, 
những lời dạy của Đức Thế Tôn cho các đời sau. Đó là lý do cho sự hình thành các kỳ đại hội 
kết tập Kinh điển. 


Cho đên nay, Dương lịch 2017, Phật lịch 2561, Phật giáo đã trải qua 6 kỳ kết tập Tam Tạng 
Kinh Điện. Cụ thê: 


'Kết tập l __ Kếtậpl KéttậpII | |  KếttậpM Kết tập V Kết tập VI 


Ấn Độ, Vương Xá, | | ẤnĐộ, Vệ-xá-li, Ấn Độ, Hoa Thị '....{| Tích Lan, .....| Miến Điện, | Miễn Điện, 
3 tháng sau khi 100 PL, thảo luận Thành, vua A-dục, Aluvihara, 500 PL Mandalay, 2415 Yangon, 2500 PL 
J Đức Phật nhập —| vêLuật, phân chia |__ 200 PL, đúc kêtA- L__ (0TL), vitxuông L_—_| PL(1871 TL), — (1956TL),PG 
diệt. 2bộ: Trưởng lão | tỳ-đàm, thảo luận | láco, Thượng tọa | khăc vào bia đá, quốc tê, Thượng 
bộ (I) & Đại chúng một sô điêm bất | bộ 1). Thượng tọa bộ (II). tọa bộ (HH). 
bộ. ị 


đồng. 


Kết tập IV-b 


Ấn Độ (Pakistan), 
Kê Tân (Kashmir), 

| vua Ca-ni-săc-ca, 

| 500 PL (0 TL), 

| Ngài Thế Hữu chủ | 

{ trì, thảo luận A-tỳ- 
đàm, Hữu bộ. 





L5 


TY KHEO THIỆN MINH 


1. Đại hội kết tập Kinh điển lần thứ nhất 

a. Nguyên nhần 

Ngài Mahakassapa nhận thây Đức Thế Tôn nhập Niết bàn mới có một tuân lễ mà lại có chuyện 
không hay xảy ra trong Tăng đoàn. Chuyện là lúc Ngài Mahakassapa và năm trăm Tỳ khưu 
đang chu du truyền đạo ở Pàvà thì nghe tin loan truyền từ người này sang người nọ, là Đức 
Thế Tôn viên tịch. Trước tin chăng lành đó một số Chư thánh tăng điềm nhiên trong oai nghi 
tế hạnh, còn một số phàm Tăng thì buôn bã tiếc nuôi bậc đạo sư rằng: “Sao Thế Tôn vội Niết 
bàn sớm, ánh sáng chân lý và pháp nhãn biến mất ở đời!” Rồi Chư thánh tăng an ủi và khuyên 
khích Chư phàm tăng bằng thuyết vô thường. 


Tuy nhiên lúc đó có một vị Tỳ khưu lớn tuổi và mới xuất gia tên là Subhada chưa có niềm tịnh 
tín nơi bậc Đạo sư nên có những thái độ và những lời nói bất kính với Đức Phật như sau: “Này 
các bạn! Tại sao các vị thương tiếc nhiều đến Đức Phật làm chi, Ngài đã viên tịch rồi thì chúng 
ta về sau sông thoải mái hơn lúc trước nhiều, không còn nghe những lời khuyên răn trách cứ 
nữa: 'Hãy như thể này, hãy như thể kia... Kê từ hôm nay chúng ta muốn làm øì thì làm, không 
còn bị ràng buộc bởi các giới luật, vì Đức Phật đã viên tịch rồi”. 


Câu nói của vị Tỳ khưu giả đó tỏ ra xem thường giáo pháp và chưa gì thì muốn tách rời của 
bậc đạo sư. Ngài Mahakassapa nghe như vậy cảm thầy xót xa và lo ngại cho tiên đô của Phật 
giáo, nhưng Ngài làm ngơ đê lo chu toàn việc an táng Đức Thê Tôn. 


Sau khi an táng Thê Tôn xong, Ngài Mahakassapa đem câu chuyện ấy trình bày đến Tăng đoàn 
và nói lên sự lo ngại cho nên đạo pháp về sau: Nếu vậy thì từ nay Phi Pháp, Phi Luật sẽ phát 
huy, Pháp và Luật sẽ suy đôi; chủ trương Phi Pháp, Phi Luật sẽ nhiều, còn những chủ trương 
Pháp - Luật sẽ bị giảm thiểu. 


Cho nên với tư cách là một vị tăng được Đức Thế Tôn ban cho là đệ tử nhất về “Hạnh đầu đà”, 
Ngài Mahakassapa không muôn đạo pháp mai một về sau, Ngài đứng ra triệu tập 500 vị Thánh 
tăng đề kêt tập lại những đạo từ mà Đức Phật đã dạy, những giới luật mà Đức Phật chê định. 


Tuy vậy, Ngài Mahakassapa chỉ tuyên chọn được 499 vị, nghĩa là còn thiếu một vị nữa. Ngài 
thây không còn vị nào ngoài Đại đức Ananda là đủ điều kiện cho vị trí cuỗi cùng nảy vì Đại 
đức là một vị làu thông Phật ngôn do Đức Thê Tôn thuyết giảng trong suốt 45 năm. Tuy nhiên, 
Đại đức Ananda lại chưa phải là bậc Thánh A La Hán vô lậu nên Ngài Mahakassapa động viên 
Đại đức Änanda tích cực tu học để sớm chứng đắc và chờ Đại đức Ananda khi nào đạo quả 
viên mãn thì cuộc kết tập mới bắt đâu. 


l6 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


b. Niên đại, địa điểm, vị chủ tọa và người bảo trợ 
Niên đại: Thời gian chính xác của kỳ đại hội kêt tập Kinh điên lân thứ nhât là ba tháng sau 
khi Đức Thê Tôn viên tịch. 


Địa điểm: Thạch động Sattapanna trên núi Vebhara ở thành RaJagaha, Ngài Mahakassapa 
triệu tập đây đủ 500 vị A La Hán đê kêt tập Phật ngôn. 





Động Sattapamna, Nui Webhara, Vương xả RaJagaha 
(Nơi kết tập Tam tạng Kinh điền lân thứ 1) 


Sau khi tuyển chọn thành phân kết tập và đã có địa điểm sẵn, Ngài Mahakassapa bắt đầu Tụng 
tuyên ngôn và đề nghị với Chư thánh tăng ba điêu: 


- Số lượng tham dự kết tập kỳ này chỉ chọn 500 vị mà thôi, trong thời gian kết tập không được 


thêm hoặc bớt. 
- Chọn Thạch động Sattapamna trên núi Vebhara trong thành RãJagaha là địa điêm kệt tập. 


lử 


TY KHEO THIỆN MINH 


- Câm tuyệt đối những vị Tỳ khưu nào không phải là thành viên kết tập Kinh điên đến an cư 
kiết hạ mùa mưa tại thành Rãjagaha. Lý do như vậy là đề phòng hai điều xảy ra: 

a) chư vị kết tập sẽ øặp khó khăn trong vẫn đề đi khất thực; 

b) phòng ngừa sẽ có những vị ác tâm đến phá cuộc kết tập Kinh điển. 


Lú HH, Dù 





Vương Xá (Rãjagaha) thuộc quận Nalanda, tiểu bang Bihar, 
cách Boddhagaya khoảng 46km và thủ phú Patfna 60km về hướng Đông nam. 


Người bảo trợ: Chư Thánh hiền Tăng sau khi đã thỏa thuận xong ba điều trên, cùng nhau đến 
thành Rãjagaha yêu cầu Đức vua A Xà Thế (Ajaratthu) giúp đỡ băng cách cho nới rộng 18 
Tăng đường cho chư vị kết tập có chỗ nghỉ ngơi. Đức vua hoan hỷ nhận lời và đứng ra bảo trợ 
toàn bộ chi phí cuộc kết tập Kinh điền. 


Chủ tọa: Lúc này Đại đức Ananda cũng vừa đắc quả vị A La Hán nên đại hội bắt đầu khai 


mạc. Người chủ tọa kết tập Tam tạng lân thứ nhất là Trưởng lão Mahakassapa, đồng thời Ngài 
cũng là vị Vấn đạo sư về pháp luật. Trưởng lão UPä|i đã từng được Đức Phật tuyên dương 


1§ 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


trước đại chúng là đệ nhất về trí luật và đã thông thạo những điều giới luật Đức Phật đã đặt ra, 
về thời gian, địa điểm và đối tượng phạm giới lúc Ngài còn sinh tiên, cho nên Ngài được chọn 
là vị đáp những câu hỏi của Ngài Mahakassapa. Còn Trưởng lão Ananda vôn đệ tử thứ nhất 
của Đức Phật về hạnh đa văn, am tường những bài thuyết của Đức Thế Tôn trong suốt 45 năm, 
do đó Chư thánh tăng chọn Đại đức làm vị đáp về Kinh tạng lẫn Vi Diệu tạng. 

c. Phương pháp kết tập 

Trước ba vị tuyên ngôn xác định vai trò và vị trí của mình trong cuộc kết tập đã được Chư 
thánh hiền tăng đã chọn lựa, Ngài Mahakassapa lần lượt nêu từng điêu luật tỉ mỉ và chi tiết 
như sau: “Này hiền giả UPã|i! Nguyên nhân thế nào Thê Tôn câm chế điều luật này? Ai phạm? 
Điều phụ chế của điều luật ấy thê nào? Thế nào là sự phạm tội trong những điều luật này?” 
Ngài UPä|i căn cứ trên những câu hỏi ây mà đáp một cách rành mạch, theo thứ lớp. Mỗi câu 
trả lời của Ngài UPä|i, Chư thánh tăng cùng tụng lại điều luật ấy. Nếu không thấy sự lầm lẫn 
øì trong câu đáp, các Ngài nhất trí nhau tuyên bồ răng đây là điều luật Thê Tôn cắm chế và ban 
hành. Áp dụng cách thức kết tập như vậy cho đến hết phân Luật tạng. 


Trong kỳ đại hội kết tập lần thứ nhất, Luật tạng được phân thành năm phân lớn: Adikamma, 
Pacittiya, Mahävagøa, Cullavagøa, ParIvara. 


Khi kết tập phần Kinh tạng, các Ngài nhất trí là bắt đầu băng bài kinh Phạm Võng (Brahmajälla 
sutfa). Ngài Mahakassapa vấn như sau: “Này hiển giả Änanda! Nguyên nhân nào mà Thế Tôn 
thuyết bài kinh này? Địa điểm ở đâu? Đôi tượng thuyết giảng là ai? Nội dung của từng bài kinh 
là gì?” Đại đức Ananda trả lời xong, Chư tăng bắt đầu cùng nhau tụng lại và xác nhận đây là 
lời của Thế Tôn. Cách thức như vậy được tiếp diễn cho đến hết phân Kinh tạng. 


Trong kỳ kết tập này các Ngài cũng phân Kinh tạng ra năm bộ Nikãya. Cuộc kết tập này kéo 
đài bảy tháng mới hoàn thành. 


Sau cuộc kết tập, Đại đức Ananda có bạch với Chư thánh tăng rằng lúc Đức Thế Tôn sắp 
sửa viên tịch, Ngài có dạy: “Khi ta viên tịch các vị có thể bỏ bớt những giới học nào không 
quan trọng”. Ngài Mahakassapa hỏi Đại đức Ananda học giới nào là không quan trọng, ngài 
Ananda trả lời vì lúc Thê Tôn Niết bàn, Đại đức quá bận rộn nên không hỏi điều đó. Ngài 
Mahakassapa, với tư cách là chủ tọa liên tụng tuyên ngôn trước Chư thánh tăng như vây: 
“Kính bạch Chư Tăng, vẫn đề giới luật rât quan trọng, nó liên quan đến đời sống của sa môn, 
nhưng Thế Tôn trước khi viên tịch không nói rõ điều nào không quan trọng. Vì vậy cho nên 
kính xin Chư Thánh hiền tăng từ nay về sau Chư vị đừng thêm mà cũng đừng bớt học giới nào 
mà Thế Tôn đã chế định, cứ vậy mà thực hành”. 


2. Đại hội kết tập Kinh điển lần thứ hai 

a. Nguyên nhần 

Do sự bất đông 10 điều giới luật giữa nhóm Tỳ khưu Vajjputta và Ngài Yassakãkandaputta. 
Nhóm lỳ khưu ở Vesãäli không hành trì 10 điều học quá lâu nên dân làng xứ Vajji cũng đã quen 
với nếp sông của chư vị ở đây. Thường xuyên họ đem vàng bạc châu báu cúng dường cho chư 
vị và họ suy nghĩ đây là sự cúng dường đúng pháp và giới luật. 


Không may, một hôm nọ Ngài Yassa, một vị Thánh tăng, từ KosambI đi đến Vesäli, tình cờ 
chứng kiên cảnh Chư tỳ khưu nhóm VaJJIputfa tự do nhận vàng bạc từ sự cúng dường của chư 





I9 


TY KHEO THIỆN MINH 


thiện nam tín nữ. Ngài khiến trách thiện tín và khuyên Chư tăng không nên thọ dụng vàng bạc 
như vậy, điều đó sẽ không đúng với luật pháp của Đức Phật, nhưng họ không nghe lời dạy của 
Ngài Yassa. Sau khi thọ dụng vàng bạc xong, họ phân chia với nhau theo hạ lạp, và lẽ cô nhiên 
họ cũng đem đến cúng dường Ngài Yassa một phần, nhưng Ngài không nhận mà còn khiến 
trách việc làm của các vị một lần nữa. 

Nhóm Tỳ khưu Vajjiputta thây thái độ của Ngài Yassa làm như vậy quá đáng nên họp Chư 
tăng lại tuyên ngôn xử phạt Ngài Yassa theo PatisaranTyakamma, nghĩa là bắt Ngài Yassa phải 
đi xin lỗi việc làm của Ngài xúc phạm đến niềm tin của cư sĩ; và lúc Ngài đi xin lỗi phải có 
Tỳ khưu đại diện của phái họ đi theo để làm chứng. Trước áp lực đa số hơn thiểu số, nên Ngài 
đành phải đi xin lỗi từng nhà. Tuy nhiên Ngài vừa xin lỗi vừa giải thích giới luật của Chư tăng 
cho các cư sĩ hiểu. Ngài xác định với họ rằng việc làm của nhóm Tỳ khưu Vajjiputta là hoàn 
toàn không đúng với tinh thân giới luật của Đức Phật. Ngài lập lại câu Phật ngôn cho các cư 
sĩ nghe “Này các quí vị! Mặt trăng, mặt trời không tỏ sáng được là do mây che, mù sương, v1 
trần và thân Rahu che khuất. Vị Tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật không sáng chói được 
là do những nguyên nhân: uống rượu, hành dâm, thọ lãnh và cất giữ vàng bạc, sống tà mạng 
làm thầy này thây nọ”. 


Nhóm cư sĩ hoan hỷ với lời giảng dạy của Ngài Yassa, họ xin lỗi việc làm của mình, và nhận 
Ngài Yassa làm thầy để học hỏi và lễ bái cúng dường. Tuy nhiên, vị Tỳ kheo tháp tùng đi theo 
Ngài Yassa đem chuyện đó nói lại cho nhóm Tỳ khưu Vajjiputta. Các vị nghe thê quyết định 
lây sô đông tuyên ngôn xử phạt Ngài Yassa một lần nữa theo cách UkkhepanTyakamma, nghĩa 
là cô lập mọi sinh hoạt của Ngài. Sau đó, tất cả các vị đó cùng nhau kéo đến nơi cư ngụ của 
Ngài, nhưng qua thần thông của một vị A La Hán nên Ngài đã đi tự thuở nào tôi. 


Trên đường đi Ngài suy tư, nêu như ta làm ngơ chuyện này thì giáo pháp của bậc đạo sư sẽ 
bị mai một và sô vị ác Tỳ khưu sẽ gia tăng. Cho nên, Ngài không màng gian lao đi vào thành 
Pathã, AvantI, và Dakkhinapatha để thông báo cho Chư tăng biết những chuyện phi Pháp - 
Luật của nhóm Tỳ khưu ở thành Vesäli với dụng ý để giải quyết. Sau đó nữa, Ngài vân du 
lên núi Adhogangã đề bạch chuyện đó cho Trưởng lão Sãnasambhuta, ngài Trưởng lão này 
hoàn toàn nhất trí với Ngài Yassa là hành vi của nhóm Tỳ khưu ở Vesäli làm như vậy là sai 
Pháp - Luật. 


Sau đó, 60 vị A La Hán ở thành Patha và 80 vị ở thành AvantTi và Dakkhinapatha cùng nhau 
họp ở núi Adhogangä, với Ngài Yassa và Trưởng lão Sãnasambhuita. Chư vị đều nhất trí với 
nhau rằng việc này nên thỉnh Ngài Revata, một bậc thánh tứ quả làu thông Phật ngôn để làm 
chủ tọa giải quyết chuyện lộn xộn ở thành Vesäli. Ban đầu Ngài Revata không đồng ý, nhưng 
sau đó Ngài đông ý. Sở dĩ Ngài đồng ý là vì Trưởng lão Sãnasambhta trình bày cho Ngài biết 
về 10 điều sai trái của các vị Tỳ khưu ở thành Vesäli, yêu cầu Ngài giải quyết chuyện này, và 
sau hết là kết tập Phật ngôn như các vị tiền bối đã làm. 


b. Niên đại, địa điểm, vị chủ tọa và người bảo trợ 


Niên đại: Một trăm năm sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, nhóm Tỳ khưu ở thành Vesäali không 
duy tri 10 điêu học do Đức Phật ban hành, các vị Thánh tăng tuyệt đôi câm các vị Tỳ khưu 


20 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 
không được hành động như vậy nữa và đem chuyện này xử trước đại chúng tăng. 
Địa điểm: Sự việc này xảy ra ở thành Vesãli trong chùa Vãlukãrãma, do đó, Chư thánh hiền 


tăng cũng chọn địa điểm này để giải quyết chuyện lộn xộn về giới luật và đông thời cũng chọn 
ngôi chủa này đê tô chức kỳ kêt tập Tam tạng Kinh điên lân thứ hai. 





Thành Vesäli, nơi kết tập Tam tạng Kinh điển lần thứ 2 


Chủ tọa: Người chủ trương đầu tiên công việc này là Ngài Yassa, tuy nhiên người chủ tọa 
đê giải quyêt nhóm Ty khưu VaJjiputta thuộc phái Puraäna không hành trì 10 điêu học là Ngài 
Revata, và Ngài cũng là vị chủ tọa cuộc kêt tập Tam Tạng lân thứ nhì. 


mi 


TY KHEO THIỆN MINH 


Người bảo trợ: Tỳ khưu Vajjiputta có lần đến yêu cầu Ngài Revata che chở việc làm của 
mình, nhưng bị Ngài khiến trách. Cho nên các vị theo phe Vajjiputta cùng vào hoàng cung yết 
kiến Đức vua Kakãsoka và bạch dỗi với Đức vua răng khi họ trông coi tịnh xá thì có nhóm Tỳ 
khưu khách đến có ý định chiêm chùa, Vua không hiểu đầu đuôi câu chuyện nên ra lệnh cắm 
các vị Thánh tăng không được vào chùa Valukãrama. Đêm đó, Vua năm mơ thây quỷ sứ dưới 
địa ngục bắt Ngài bỏ vào chảo đông. Lúc Vua tỉnh dậy thì lo âu và sợ hãi, và sáng hôm sau em 
gái Vua là vị Thánh NI Nandã vào gặp Vua và giải thích đâu là đúng, đâu là sai cho Vua nghe. 
Thánh Ni Nandã đề nghị Đức vua nên ủng hộ Chư thánh tăng để chấn hưng Phật giáo, và Vua 
đồng ý. VỊ vậy, người bảo trợ kết tập Kinh điền lần thứ hai tại Vesäli là Đức vua Kãkãsoka. 


c. Phương pháp kết tập 

Trước khi chính thức kết tập Kinh điển, Ngài Revata tuyên ngôn bầu một ban giám luật 
gồm có: 

- Trưởng lão Sabbakamn, Salha, Khujjasobhita, và Vãsabhagam. Bốn vị này đóng vai trò đại 
điện cho phe bị cáo nhóm Tỳ khưu phạm gIới. 

- Trưởng lão Sanasambhuta, Sumana, Yassa, và Kakandaputta đóng vai trò tuyên cáo, các vị 
này đại diện phần chấp pháp đề đối chất và giải quyết những người phạm luật. 


Điểm chú ý là Ngài VãsabhagamI và Sumana là đệ tử của Ngài Anuruddha, còn 6 vị còn lại 
là đệ tử của Ngài Ananda, mà các ngài Anuruddha và Ananda đêu là những vị vai trò chủ đạo 
trong đại hội kêt tập Kinh điên lân thứ nhât. 


Bốn vị đại diện cho phe bị cáo và bốn vị đại diện cho Chư tăng trong ban giám luật. Thế là 
Ngài Revata nêu ra từng điều một trong 10 điều chủ trương sai của phái Tỳ khưu Vajji để hỏi 
Ngài Sabbakami: 

Điều sai trái thứ nhất: Ngài SabbakãmI trả lời răng vị Tỳ khưu nào giữ muỗi riêng để dùng 
thì phạm tội Ưng đổi trị. 

Điều sai trải thứ hai: Ngài Sabbakãmr trả lời răng ăn sái giờ là phạm tội, bất luận lúc đó là 
mặt trời chênh qua bao nhiêu. 

Điều sai trái thứ ba: Ngài Sabbakãmi trả lời rằng sau bữa ăn chính, vị nào còn dùng thêm một 
lần nữa thì phạm tội Ưng đối trị. 

Điều sai trái thứ tư: Ngài Sabbakãm trả lời răng khu vực SIma, Chư tăng không được chia ra 
làm nhiêu nhóm đề làm lễ phát lô. 

Điều sai trải thứ năm: Ngài SabbakãmI trả lời rằng theo Campeyyakhandhaka, các Tăng sự 
Chư Tỳ khưu phải vào một lượt đề cùng hành không được vào xen kẽ. 

Điều sai trái thứ sáu: Ngài Sabbakãmr trả lời rằng không nên căn cứ theo thây tế độ và giáo 
thọ sư mà mọi việc nên y cứ theo kinh luật luận làm tiêu chuẩn để tu tập. 

Điều sai trái thứ bảy: Ngài Sabbakämn trả lời rằng nêu vị nào không có bịnh hoạn mà sau giờ 
nøọ dùng sữa đặc thì phạm tội Pãcittiya (Ưng đối trị). 

Điễu sai trái thứ tám: Ngài SabbakãmI trả lời răng vị Tỳ khưu tuyệt đôi không được dùng 
rượu, đù rượu ở bất nông độ nào. 

Điều sai trái thứ chín: Ngài Sabbakãm trả lời răng vị Tỳ khưu không được dùng tọa cụ không 
có biên, vị nào dùng thì phạm tội. 

Điều sai trái thứ mười: Ngài SabbakãmI trả lời rằng vị Tỳ khưu nào cất giữ vàng bạc cho cá 





Z1 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 
nhân thì phạm tội Ưng xả đôi trị, nều phạm thì xả bỏ tật cả rôi sám hồi mới hết tội. 


Mỗi câu trả lời của Ngài SabbakãmI, Chư tăng xác nhận là đúng theo quan điểm của Đức Phật 
đồng thời Chư tăng cũng tuyên bồ rằng chủ trương của nhóm Tỳ khưu phá giới hành động theo 
10 điều phi pháp đó hoàn toàn sai lâm để cho đại chúng hiểu biết và am tường. 

Sau khi Ngài Revata điều chỉnh 10 điều Phi Pháp Luật của nhóm Tỳ khưu VaJjiputta xong, 
700 vị Thánh tăng vô lậu bắt tay vào công việc kết tập Phật ngôn. Phương pháp kết tập kỳ này 
giống như kỳ kết tập Kinh điền lần thứ nhất, tuy nhiên kỳ kết tập kỳ này thời gian kéo dài đến 
S tháng. 


3. Đại hội kết tập Kinh điển lần thứ ba 

a. Nguyên nhần 

Theo nhiều tài liệu, nhất là tài liệu Mahavamsa (Đại Vương Thông Sử), trong triều đại vua 
Ashoka, Phật giáo được xem là quốc giáo, Chư tăng được nhiêu Sự ưu áI, các tu sĩ ngoại đạo 
cũng thừa lúc này xuất gia theo đạo Phật rất nhiêu. Hệ quả là, tô chức tăng đoàn dù lớn nhưng 
thiếu chặt chẽ, nội bộ Chư tăng không đoàn kết, thường bất hòa, không tin tưởng nhau. Về mặt 
giới luật có phân lỏng lẻo, có nơi thậm chí trong bảy năm trời Chư tăng chưa hề họp mặt nhau 
một lần để làm lễ Bồ Tát (Uposattha). 


Chuyện này thấu đến tai Đức vua, Vua cử một vị đại thần đến nhắc nhở Chư tăng nhưng Chư 
tăng vẫn không vâng lệnh Vua. Cho nên vị đại thân rất tức giận, ra lệnh sát hại nhiều tăng Sĩ. 
Ngài Moggalliputta- Tissa thây vậy liên trực tiếp ngăn cản. VỊ đại thân không dám giết Ngài 
và quay về báo cáo Đức vua. Vua nghe tin, rất lo sợ vì cho răng mình đã tạo một trọng nghiệp, 
nhúng tay vào vụ thảm sát Chư Tăng. 


Đức vua hoang mang ` về chuyện xảy ra trong hàng ngũ Tăng già, Ngài đem chuyện này hỏi các 
vị cao tăng, nhưng môi người giải thích theo một cách, tt cả những vị này đều không đáp ứng 
thỏa mãn của Đức vua. Cuỗi cùng, Đức vua tìm đến Ngài Thánh tăng Moggalliputta- Tissa. Vị 
này giải thích cho vua hiểu: - “Này đại vương nếu chuyện đó Ngài không cô ý ra lệnh thì Ngài 
không có quả báo ác, còn như Ngài cô ý ra lệnh thì Ngài sẽ chịu quả báo ác. Vì Đức Phật có 
dạy: Nghiệp là sự cô ý, chỉ có cố ý mới tạo nghiệp”. 


Lời khuyên của Thánh tăng Tissa có phần làm cho Vua Ashoka bớt lo âu về luật nhân quả. 
Nhân cơ hội này, Ngài giải thích cho vua hiểu thể nào là chánh pháp của Đức Phật, thế nào 
là phi pháp luật, đông thời Trưởng lão cũng giải thích những hoài nghi của Đức vua về chánh 
pháp. Đức vua rất hoan hỷ về lời dạy của Trưởng lão, và Đức vua hứa sẽ hỗ trợ Ngài chỉnh 
đốn hàng hàng ngũ Tăng già. Công việc này rất nhiêu khê, không thể dùng tăng lệnh mà phải 
dùng cả vương lệnh nữa. 


Ngoại đạo lúc này tu theo Phật giáo rất nhiều, họ có dụng ý thành lập một bộ phái mới chủ 
trương giới luật và tri kiễn hoàn toàn khác biệt với tinh thân của đạo Phật. Chư thánh tăng biết 
được ý đồ của bọn ngoại đạo trà trộn vào Phật giáo nên chư vị kết hợp với Đức vua Ashoka 
thanh lọc hàng ngũ Tăng già. Qua sự trắc nghiệm của chư vị Thánh tăng, nếu vị nào không 
phải là tu sĩ Phật giáo thật sự thì bị trục xuất ra khỏi ø1áảo hội, được cấp phát quân áo đề trở lại 
đời sông thường dân. Theo tài liệu Mahãvamsa và Samantapãsädikã, trong cuộc thanh lọc này 
có khoảng 60.000 tu sĩ giả danh bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. 


23 


TY KHEO THIỆN MINH 


Sau khi thanh lọc giáo hội xong, Vua hứa với vị Thánh tăng răng, nếu sau này có nhu cầu 
liên quan với Phật pháp thì Ngài sẽ ủng hộ hết mình. Nhân lời tác ý của Đức vua, Trưởng lão 
Mogsalliputta-Tissa đề nghị Đức vua yêm trợ Chư tăng đề kết tập Phật ngôn. Đức vua hoan 
hỷ nhận lời. 

b. Niên đại, địa điểm, vị chủ tọa và người bảo trợ 

Niên đại: Niên đại kết tập nếu tính theo Phật lịch thì có nơi nói là năm 218, có nơi nói là 234. 
Lại có tài liệu khác nói là vào năm 287. Có lẽ tài liệu này nói đúng vì dựa vào thời g1an trị 
quốc của các vị vua. 

Địa điểm: Chư thánh tăng chọn ngôi chùa Asokäarama ở kinh thành Pãtaliputta phía nam 
hoàng cung của Đức vua làm địa điểm kết tập Kinh điển lần thứ ba. 

Chủ tọa: Ngài Thánh tăng Mogsalliputta-Tissa được Chư tăng thỉnh cử làm vị chủ tọa kết tập 
Phật ngôn kỳ này. Ngài Moggalliputta-Tissa chọn 1000 vị kết tập Phật ngôn. Thời gian kéo 
đài 9 tháng. 

Người bảo trợ: Các chỉ phí trong cuộc kết tập được Vua Ashoka hoàn toàn tài trợ cho Chư Tăng. 





Di tích nơi kết tập Tam tạng Kinh điền lân thứ 3 


c. Phương pháp kết tập 

Theo các vị Thánh tăng shi lại thì Trưởng lão Moggalliputta-Tissa xuất thân là một vị Phạm 
Thiên do hai vị Thánh tăng Siggava và Candavajji thỉnh cầu xuống cõi nhân loại để chân hưng 
Phật giáo. Vì hai vị Thánh tăng này không có mặt không kỳ kết tập. Kinh điển lần thứ nhât nên 
Chư tăng ø1ao nhiệm vụ trên cho nhị vị. Ngài Tissa giáng sinh xuống cõi trân được 7 tuôi thì 
Trưởng lão Gigøava tế độ cho xuất gia sa di và dạy Phật pháp căn bản. Lúc hai mươi tuổi, Ngài 
CandavaJJi cho thọ cụ túc giới và dạy T1ssa những giáo lý cao siêu. Không bao lâu Ngài am 
tường Tam tạng và đắc quả A La Hán, với tuệ phân tích. Khi ngoại đạo lộng hành trong Phật 
giáo, Tăng già bất hòa nhau vì những vị chơn chánh không chịu làm lễ Bồ Tát với những tu 
sĩ ngoại đạo, vua Ashoka phái nhiêu phái đoàn thỉnh câu Ngài ở núi Adhoganøa ra chấn hưng 
Phật giáo và làm chủ tọa kỳ kết tập Kinh điển lần thứ ba. 


Cách thức kết tập Kinh điển kỳ này cũng giống như hai kỳ trước nhưng có một vài điểm khác 
nhau. Ngài chủ tọa cuộc kết tập nêu ra những quan điểm và tri kiến sai lâm của các bộ phái 
qua ba trăm vẫn để về giáo lý. Ngài dựa vào bộ phái gốc Theraväda để bác bỏ các luận cứ sai 
lạc đó, và cho kết tập vào bộ Kathavatthu của tạng VI Diệu Pháp - Abhidhamma. 





24 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Điêu chúng ta nên lưu ý ở đây là trong hai kỳ kết tập Tam tạng đâu, chư vị A La Hán chỉ ghi 
bằng ký Ức và truyện miệng thôi, nhưng có giả thuyết cho rắng trong lần kết tập kỳ này, Tam 
tạng bắt đầu bắt đầu ghi chép bằng văn tự Pa|i.t Tuy nhiên giả thuyết này chưa được đa số các 
nhà Phật học chấp nhận. 


4. Đại hội kết tập Kinh điển lần thứ tư 

a. Nguyên nhần 

Phái đoàn truyền giáo của vua Ashoka và Thánh tăng Moggalliputta-Tissa cử Ngài Mahinda 
đến truyền đạo ở xứ Tích Lan vào khoảng năm 236-287 dưới triều đại vua Devänampiyatissa. 
Được vua hết lòng ủng hộ, việc truyện bá chánh pháp của Ngài Mahinda ở nơi đây thành công 
rực rỡ. Chăng bao lâu, từ hoảng gia cho đến thường dân đều quy y theo Phật giáo. Ban đầu, 
Đức vua ủng hộ xây dựng đại tự Mahãävihãra cho Chư tăng cư ngụ để hoăng pháp, đông thời 
vua khuyến khích mọi người xuất gia theo chánh pháp. Lại nữa, vua cử người sang Ấn Độ yêu 
cầu Vua Ashoka cử phái đoàn ni chúng sang Tích Lan để cho phụ nữ Tích Lan được tu theo 
chánh pháp. Vị công chúa con vua Ashoka là Tỳ khưu ni Sanghamittä được đề cử làm trưởng 
đoàn ni chúng sang Tích Lan để đáp lại lòng mong mỏi của Đức vua Tích Lan. Từ đó nhiều 
phụ nữ trong hoàng tộc lẫn thường dân xuất gia Tỳ khưu ni dưới sự hướng dẫn của Thánh Ni 
Sanghamittä. Ngoài ra, Vua Ashoka còn cho chiết nhánh cây Bỏ Đề ở Bodhi-gaya, gửi cho Bà 
Sanphamritta mang tặng Đức vua Tích Lan. 


Nhờ đó, Phật giáo lúc bây giờ rất hùng mạnh, và người xuất gia rất đông đảo, lại thông hiểu 
giáo pháp. Đê củng cô Phật giáo lầu dài tại Tích lan, Ngài Mahinda yêu câu Đức vua cho tô 
chức kêt tập Phật ngôn. 


b. Niên đại, địa điểm, vị chủ tọa và người bảo trợ 

Niên đại: kết tập Kinh điển lần thứ IV, có rất nhiều nguôn tài liệu nói khác nhau, nhưng theo 
Đại sử và các nhà học giả hiện nay thì đó là vào năm Phật lịch 3 13 (năm 232 trước CN). 

Địa điểm: Ngôi chùa tháp Thũpãrama ở thủ đô Anuradhapura được Chư tăng chọn làm điểm 
kết tập. 

Chủ tọa: Chủ tọa kỳ kết tập Kinh điền này chính là Ngài Mahinda. Chư thánh tăng tham dự 
đại hội gồm có 68.000 vị. Thời gian kéo dài 9 tháng. 

Người bảo trợ: Đức vua Devãnampiyatissa là người bảo trợ cho cuộc kết tập Kinh điển kỳ này. 


4. Theo W.Rahula, History of Buddh1sm 1n Ceylon 


2) 


TY KHEO THIỆN MINH 





c. Phương pháp kết tập 

Thánh tăng Mahinda đến Tích Lan năm Ngài được 32 tuôi. Nơi đây, Ngài không những truyền 
bá Phật giáo mà còn phát triển nền văn hóa Tích Lan nữa, như nghệ thuật kiến trúc chùa tháp 
v.v. Ngài còn mang đến Tích Lan cả Tam tạng lẫn Chú giải (Athakathã). Để bảo tồn Tam tạng 
và các bản Chú giải quí giá này và để cho Chư tăng cũng như quân chúng nước Tích Lan thông 
hiểu tường tận Giáo pháp, Ngài cho tiên hành kỳ kết tập Kinh điển lần thứ tư. Thêm vào đó, 
nhằm cũng cô Phật giáo Theravada tại Tích, sau kỳ kết tập. chư vị Thánh tăng lại trước tác 
thêm các bản Chú giải Tam tạng băng chữ Pãli Tích Lan.5 Được biết về sau, khoảng thế kỷ thứ 
5-6 sau Công nguyên, Ngài Buddhaghosa sang Tích Lan dịch Tam tạng chú giải này sang chữ 
Pali để duy trì ngôn ngữ Pã|i truyền thông của Đức Phật. 


Phương pháp kết tập Kinh điển kỳ này không có gì mới lạ, chỉ y cứ trên số Tam tạng trong 
cuộc kêt tập Kinh điên kỳ thứ ba ở Ấn Độ. Ngài Mahinda và chư vị Thánh tăng căn cứ trên cơ 
sở đó trùng tuyên lại lời dạy của Đức Thê Tôn. 


5_. Theo W. Rahula, History of Buddh1sm 1n Ceylon, p.50- 60 
6. W. Rahula, History of Buddhism In Ceylon, p 50- 60 





26 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Tuy nhiên, theo truyền thông của Đại Chúng Bộ, Phật lịch khoảng năm 400, chư Thánh hiển 
Tăng tổ chức kỳ kết tập Kinh điển lần thứ IV tại Kasmira thuộc nước Gandhãra, miền tây bắc 
Ấn Độ.' Vị chủ tọa cuộc kết tập là Ngài Vasumitra với sự bảo trợ của Hiếp Tôn giả. Người khởi 
xướng và bảo trợ cuộc kết tập là Đức vua Vasumitra được biết như là vị hộ pháp tương đương 
với A Dục Vương. Lý do kết tập là do Chư tăng các bộ phái bất đồng về Kinh điển nên mới 
mở đại hội. Mục đích của kỳ kết tập này là để soạn ra các bộ luận: Kinh Sở, Luật Sở và Luận 
SỞ, øôm có 30 vạn bài tụng 9.600.000 lời. Đức vua định đưa 500 vị đến thạch động ở Vương 
Xá Thành, nơi mà Ngài Kassapa kết tập pháp luật đầu tiên nhưng các vị từ chỗi và tâu rằng: 
“Đại vương, không nên. Vì ở đó có nhiêu ngoại đạo, nhiêu luận sư khác phải rât phức tạp ặt sẽ 
gây nhiều trở ngại cho cuộc kết tập”. Chính vì lý do này nên đại hội mới tô chức tại Kasmira. 
Nhưng truyền thống của Theraväda thì không công nhận đại hội này.Š Đại hội này ra đời chính 
là sự khởi điểm của Phật giáo Đại thừa (Mahayana) về sau. 


Song song niên đại kỳ kết tập Kinh điển của Đại Chúng Bộ này, tại Tích Lan vua Vattagãmani 
cũng bảo trợ kỳ kết tập Kinh điển do Ngài Maharakkhita chủ tọa, sô Chư tăng tham dự là 500 
vị Ty kheo. Mục đích của đại hội là đọc lại giáo điểm Tam Tạng của Trưởng lão bộ, hiệu đính 
chú thích của ba tạng, sắp xếp thứ tự của Kinh điền, viết một bộ Tam tạng trên lá buông bằng 
tiếng Pa|i, và chú giải bằng văn Tích Lan.° 


Tóm lại trong phân này chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau: 

Theo Đảo Sử, kỳ kết tập kinh-luật-luận do Ngài Mahinda chủ tọa và Đức vua Devanampiya 
Tissa bảo trợ thì hình thức kết tập vẫn còn là khẩu truyền tâm thọ. Nhưng kỳ kết tập do Ngài 
Maharakkhita chủ tọa và Đức vua Vattagämani bảo trợ thì Kinh điển mới viết trên lá Buông. 


Tuy nhiên theo Hòa thượng W.Rahula, trong quyền “History of Buddhism in Ceylon”, và một 
số nhà học giả thì cho rằng chăng những kỳ kết tập Tam tạng lân thứ IV do Ngài Mahinda chủ 
tọa đã được viết thành văn mà còn kỳ kết tập lần thứ II tại Ấn Độ cũng đã viết Tam tạng và 
chú giải băng ngôn ngữ Päli rồi. Tài liệu này cũng đáng tin tưởng vì thời kỳ vua A Dục đã có 
chữ viết, điêu đó chúng ta đã thây trong những sắc lệnh A Dục Vương và những bia của vua. 
Về sau, năm 1897, bác sĩ A. Fuhrer có đào được nơi đó một trụ đá của Ashoka, nội dung của 
bia đá: “Đây là nơi đánh dấu Đức Phật ra đời”. 


Sau khi đại hội kết tập Kinh điển kỳ IV, cả hai bộ phái lớn của Phật giáo đều có Tam tạng viết 
trên lá buông. Mặc dù kỳ kết tập của bộ phái Đại chúng không được Trưởng lão bộ công nhận, 
nhưng cả hai đều bảo vệ quan niệm lập trường và giáo lý của tông phái mình. Ở kỳ đại hội này 
đánh dấu sự phân chia bộ phái cả ở hình thức lẫn nội dung. 


5. Đại hội kết tập Kinh điển lần thứ năm 

a. Nguyên nhần 

Phật lịch 2404, Đức vua Mindon cho xây một tượng Phật đứng to lớn trên đỉnh núi Mandalay, 
ngón tay của tượng Phật trỏ xuống thành Mandalay và tượng Đại đức Ananda quỳ chấp tay. 
Việc làm của vua như vậy chứng minh huyền thoại của người dân Miễn Điện, vì họ tin ráng 
ngày xưa Đức Phật và Đại đức Ananda có ngự đến núi này và Đức Phật có một tiên tri rằng 


7. Theo báo Giác Ngộ, số 12, trang 9 


S$.. Theo “2500 Years of Buddhism”, p.42 
9. Theo Chattha Sangayana CD-ROM, do S.N. Goenka thực hiện 


27 


TY KHEO THIỆN MINH 
ngọn này về sau sẽ trở thành một thành phố hưng thịnh. 


Xây dựng xong, Đức vua đặt tên tượng Phật là Javeyattau. Sau đó, vào năm Phật lịch 2407, 
vua cho tạc thêm một tượng Phật nữa trên núi. Vua và Chư tăng muỗn cho Kinh điền của Đức 
Phật thông nhất và để bảo quản lâu dài. Cho nên kỳ kết tập này ra đời. 

b. Niên đại, địa điểm, vị chủ tọa và người bảo trợ 


t4 





Niên đại: vào năm 187] 
Địa điềm: Chư tăng chọn thủ đô Miên Điện là Mandalay làm địa điêm kết tập. Thời gian kéo 
đài 5 tháng. 


Di tích nơi kết tập Tam tạng Kinh điển lần thứ 5 


Chủ tọa: kết tập Kinh điển lân thứ 5 này là Trưởng lão Pong Y¡ Sayadaw và có 2400 Chư tăng 
tham dự. 
Người bảo trợ: Vua Mindon là người bảo trợ cuộc kết tập Kinh điên. 


c. Phương pháp kết tập 

Cách thức kết tập kinh này cũng tương tự như những kỳ kết tập trước. Các vị Thánh tăng như 
Ngài Jagarabhrvamsa, NarindabhidhaJa, Sumangalasami cùng 2400 vị Chư tăng đọc lại Tam 
tạng Kinh điển. Đặc biệt sau kỳ kết tập này, tất cả Tam tạng được viết trên 729 phiến đá câm 
thạch, mỗi phiến đá cao hơn 1 thước rưỡi và rộng non 1 thước tây, khăc chữ đây cả hai mặt. 


Luật tạng gồm có 101 phiến đá. Kinh tạng khắc trên 520 phiến, và Luận tạng khắc trên 108 
phiến đá cẩm thạch. Tổng cộng 3 tạng là 727 phiên. Phân chú giải của Tam tạng thì khắc trên 
1774 phiến đá khác. Tất cả được vua và Chư thánh tăng đem tôn thờ tại tháp Mahalokamarakhin 
và tháp CandamunT. Có thể nói đây là một công trình tiên bộ nhất của Phật giáo Trưởng lão bộ. 


6. Đại hội kết tập Kinh điển lần thứ sáu 

a. Nguyên nhần 

Đại hội kỳ này cũng được tô chức tại Miễn Điện. thời ø1an cách đại hội kỳ V khoảng 63 năm. 
Phật giáo Miễn Điện được nhà nước chiêu cô quan tâm giúp đỡ ngay từ buôi đâu khi Phật giáo 
đặt chân đến xứ sở này. Có lẽ do ảnh hưởng đạo đức của hai vị A La Hán trong phái đoàn thứ 
8 của vua Ashoka, sự truyền thừa và tổ chức tăng đoàn có nê nếp theo giới luật của Đức Phật. 
Được nhà nước Miễn Điện hết lòng yêm trợ, kết tập Kinh điển kỳ này nhăm ba mục đích: 

- Đoàn kết Phật giáo đồ. 

- Chân hưng Phật giáo Trưởng lão bộ. 

- Đề cao địa vị độc lập của Miễn Điện. 


28 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


b. Niên đại, địa điểm, vị chủ tọa và người bảo trợ 

Niên đại: Bắt đầu từ ngày 17.5.1954 đến ngày lễ Tam Hợp (Phật đản) năm 1956, Phật Lịch 
2500, nghĩa là trong 2 năm mới hoàn tất. 

Địa điểm: Nơi tô chức kỳ kết tập là trong một thạch động vĩ đại tại thủ đô Rangoon (Yangon). 


_ P.1 011 












H # 


rên nan \ 
lành sEca cả 3 lý SHỊN/ TIỆC š HE T6 ng 
E cát lệ 4 Khi CN nu nh 3 3 5 : ¡EM i ch ng Tu vn gi “nộ _ Tư, H : nh 
th T Đa — Ba ï : "". : = Ni ì n 1E HT. : Ƒ 
". a- " - Lo Ủ LÍ X f 





Nơi kết tập Tam tạng Kinh điển lần thứ 6 


Chủ tọa: Ngài Nyungan Sayadaw được đại hội suy tôn làm vị chủ tọa. 
Người bảo trợ: Thủ tướng U Nu của chính phủ Miễn Điện tài trợ chị phí cho cuộc kêt tập 
Kinh điên kỳ này. 


c. Phương pháp kết tập 


Trong kỳ kết tập này, các Ngài căn cứ theo hình thức kỳ kết tập thứ nhất tại Án Độ. Ngài 
Mahasi Sayadaw được đại hội bâu là vị chât vân những vân đê Tam tạng chú giải, còn Ngài 


29 


TY KHEO THIỆN MINH 


Bhadanta VicIttasara Bh1vamsa sẽ đáp những câu hỏi của Ngài Mahasl. Trong lúc hỏi đáp Tam 
tạng chú giải như vậy thì Ngài chủ tọa và 2500 vị Tỳ kheo lăng nghe, nếu không đồng ý thì lên 
tiếng. Đặc biệt Ngài chủ tọa là vị làu thông Tam tạng. Ngôn ngữ sử dụng trong đại hội gồm có 
3 thứ tiếng: Päli, Miễn Điện, và Anh ngữ. 

Trong kỳ kết tập Tam tạng lần thứ sáu này, đại hội sử dụng 729 phiến đá khắc Tam tạng và 
1774 phiến đá cắm thạch khắc chú giải của kỳ kết tập thứ 5 làm căn cứ. Đồng thời các bản 
kinh cô của Tích Lan, Thái Lan, Cao Miên và Hiệp hội Thánh điển Pã]i ở Luân Đôn được đem 
ra nghiên cứu, so sánh và hiệu đính. Sau khi đại hội hoàn mãn, C1áo hội Tăng già Miến Điện 
cho ¡n ra để phô biến, tổng cộng là 45 cuốn chánh tạng và 92 cuốn chú giải. Lần kết tập này 
có mời đại diện tắm quốc ø1a Phật giáo Nam truyền đến tham dự, trong đó có đoán Việt Nam. 
Phái đoàn Việt Nam do HT. Bửu Chơn tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam 
làm trưởng đoàn. 


30 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 
Bài 3: Chín Phái Đoàn Truyền Giáo Của Đại Đề Ashoka 


Sau khi thanh lọc giáo hội Tăng già và đại hội kết tập kinh điển kì HI ra đời, vua Ashoka muôn 
cho tư tưởng Phật giáo truyền bá sâu rộng vào các quốc øia lân cận và để duy trỉ tính hoa của 
Phật pháp về sau nên vua kết hợp với những vị A La Hán bàn kế hoạch hoăng dương chánh 
pháp. Phương án của vua được chư vị A La Hán hoan hý đặc biệt là Trưởng lão Mục Kiên Liên 
Đề Tu (Mogsaliputta Tissa). Chắng bao lâu thì hoài bão của vua và chư vị A La Hán được thực 
thi, thê là có chín phái đoàn bắt đầu lên đường truyền bá chánh pháp của Đức Phật Gautama. 


bit Í WwaA5 lAhksÊ: wHØ È 
madke it r TC bạo ni : 


¬” 
"ÍẺ TÍ (Ẳ 


Cveru cítzen to. 'â 





J:lỀI 1aVe a B manclriÌ : 


ST j 
mi "í Mu ã- ï 





Phái đoàn thứ nhất: 

Các Ngài như Mahinda, Ittiya uttiya, Sambala, Bhaddasàla và Sa di Sumana nhận trọng trách 
đi truyền giáo ở Tích Lan (Lankà Lankàdìpa, Lankàtala). Theo truyền thuyết ghi chép trong 
Bản phụ lục tác phẩm - Mahãvamsa và chú giải luật tạng (Samantapàsảàdikà), Tích Lan tuy là 
một nước nhỏ nhưng rất quan trọng trong việc duy trì chánh pháp của Đức Phật Gautama và 
đồng thời nó còn có sự gắn bó, liên hệ đến ba vị Phật tổ trong quá khứ.!9 


Địa danh hòn đảo Tích Lan vào thời ba vị Phật quá khứ có tên gọi là thành phô thủ đô và vị 
vua trỊ vì khác nhau. Vào thời Đức Phật Kasusandha hòn đảo được gọi là OJadipa, đức vua là 
Abhaya, thủ đồ là Abhayapura và Mahàmeghavana, Mahàtittha. Thời Đức Phật Konàgamana, 
hòn đảo được gọi là Varadipa, thủ đô là Vađđhamàna, đức vua tên là Samiddha và công viên 
tên là Mahànoma. Thời Đức Phật Kassapa, người ta gọi hòn đảo là Maqdadipa, tên đức vua là 
Jayanta, thủ đồ là Visàlà và có công viên tên là Mahàsàgara. 


10. Dictionary of Pa]i proper names 


j1 


TY KHEO THIỆN MINH 


Ngoài ra Mahàmeghavana cô có nét nôi bật tự nhiên, nửa của Tích Lan ngày nay là đỉnh núi 
Sumanakuta, nơi đó Đức Phật Gautama còn để lại dâu chân của Ngài. Lúc còn sinh tiên Đức 
Phật Gautama 3 lần đến viêng xứ sở này trong khi đó 3 vị Phật tô quá khứ đến một lân. 


Lân thứ nhất vào tháng thứ 9 sau khi Ngài thành đạo, lý do Ngài đến là nhận thấy xứ Tích Lan 
sau này là một xứ sở mà giáo lý của Ngài thịnh hành và phát triển. Nhưng hiện tại nơi đây Dạ 
xoa (Yakkha) và A tu la (Asura) quá nhiêu cho nên Ngài đến đề làm thanh tịnh hóa xứ sở này 
để sau này đệ tử của Ngài tiện bê truyền đạo. 


Lân thứ hai, vào năm thứ năm sau khi Ngài thành Phật. Lý do Ngài đến kỳ này là đề giải hòa 
dòng họ Long Vương và đông thời Ngài chuyên hóa chúng an trú chánh pháp có niêm tin nơi 
Tam bảo. 


Lân thứ ba, vào năm thứ tám sau khi Ngài thành đạo, lần này Ngài cùng đi với 500 vị Tỳ khưu. 
Lý do đi lân này là do Long Vương cung thỉnh Ngài và Chư Tăng đên trú xứ của họ đề thọ traI, 
và lần viêng thăm này Ngài có lưu lại dâu chân trên núi mà ngày nay vân còn. 


Phái đoàn Ngài Mahinda sang Tích Lan truyên bá có tài liệu nói các Ngài đi bằng thuyền theo 
các nhà thương buôn, nhưng theo Bản phụ lục tác phẩm - Mahãvamsa thì các Ngài di chuyển 
băng thân thông đến xứ sở này vào thời vua Devanaupiyatissa cai trị. Vua Ashoka vốn có tình 
thân nên phái đoàn Ngài Mahinda đến Tích Lan, vua đón rất long trọng vì vua biết Mahinda 
là hoàng tử của vua Ashoka. 





Sở đĩ vua đón long trọng là nhăm đề tạo thêm tình thân với vua Ashoka và kính trọng thán phục 
Ngài Mahinda. Vua nghĩ Mahinda là một vị hoàng tử từng sông trong cung hoàng điện ngọc 
mà dám bỏ tất cả để xuất gia sông cuộc đời vô gia cư chắc chăn đây cũng là một con người phi 
phàm hoặc trong giáo pháp của Phật có nhiều điều nhiệm mâu nên mới thu hút hoàng tử như 
vậy. Chính vì vua nghĩ như thế, nên niêm tin đôi với phái đoàn Ngài Mahinda lại càng sâu sắc 
và vua hi vọng gân gũi Ngài Trưởng lão đây là một đại duyên để vua tìm hiểu đạo Phật. 


22 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Sau khi gặp nhau chào hỏi thân thiện, Trưởng lão Mahinda bắt đầu giảng đạo, thuyết pháp cho 
vua và những vị hoàng thân nghe về đề tài kinh tượng Tích Dụ Tiểu Kinh (Cu la hatthipà dù 
pamasuttanta). Khi chấm dứt thời pháp vua và nhiều tùy tùng quy y Tam-Bảo. Vua hứa từ nay 
về sau sẽ ủng hộ hết mình cho công việc phát huy Phật giáo tại Lankà. 


Phải đoàn thứ hai: 

Ngài Majjhantika nhận trách nhiệm đi truyền giáo ở xứ Gandhàra và Kasmira. Ngài là một vị 
A La Hán. Kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba Ngài cũng là thành viên ưu tú tham dự. Gandhàra 
dường như bao gồm cả Kasmira, hai quốc gia này luôn luôn được nói đến như là Kasmira- 


Gandhàra. Nay nước này gọi là PakIstan. 


¬~ 


L 4 1 " 1 
Lm CÓ Tản (  Hc 
L NI "x 4 


x “` 
ẳ 
¬ 


TH 
*a 


Ì 
ị 
| 
ị 
Ì-4¿ 
KP, 
'LÌ 


®= 
LÔ s -lta mm % 
ĐI hạn cm" 





Thời Đức Phật còn sinh tiên, nước này có thủ đồ quen thuộc mà chúng ta đọc kinh điển Phật 
hay gặp đó là thủ đô Takkasià, nơi đây nồi tiếng là có trung tâm học đường đào tạo nhân tài 
cho quốc gia. Nhà vua cai trị thời đó là Pukkusàtl. Ông ta và vua BinbIsàra của nước Magadha 
ngoại giao nhau rất thân thiện. Nhờ ngoại giao tốt nên khi Phật Pháp Tăng ra đời vua nước 
Magadha gởi cho bạn mình một bức thư báo tin rằng có Phật Pháp Tăng xuất hiện trên thế 
gian. Khi hay tin này ông quyết định làm đệ tử của Đức Phật và ông tự bỏ ngai vàng đi đến 
Sàvatthi để gặp Đức Phật xin Ngài sống đời phạm hạnh. 


Lúc Ngài Đại đức Majjhantika đến hoăng pháp ở xứ này thì dân chúng của nước Gandhàra 
đang bị khủng hoảng về thiên tai như bão lụt, hạn hán, thất mùa. Sở dĩ có sự thiên tai này là do 
vua Rông Aravàla gây ra cho dân chúng. Ngài Trưởng lão biết được chuyện này nên dùng thần 
thông hóa giải mọi phép thuật. Trước khi hóa giải phép thuật, là một cuộc so tài thần thông 


SN, 


TY KHEO THIỆN MINH 


giữa một vị sa môn và vua Rông. Cuối cùng vua Rồng biết thần thông của mình không thể nào 
sánh băng vị sa môn nảy cho nên cơn giận dữ và lòng ngã mạn của nó bắt đâu từ từ lắng dịu, 
hướng tâm về vị sa môn khả kính. Ngài Trưởng lão bắt đầu thuyết pháp cho vua Rồng và tùy 
tùng của ông ta qua bài kinh Xà Dụ (Asìvisùpamà). Cuối bài pháp vua Rồng cùng với tùy tùng 
của ông, dạ xoa Pandaka và vợ của dạ xoa là Hàr1ta qu1 y Tam-Bảo và họ hứa với Ngài Trưởng 
lão trọn đời hộ trì Tam- Bảo. 


Sau khi tế độ được vua Rồng, nước Gandhàra dân chúng sống an lành. Ngài bắt đầu công việc 
hoăng pháp độ sanh, chắc chắn Ngài sẽ thành công vì lúc bấy giờ lòng ái mộ và kính trọng của 
người dân đôi với Ngài tuyệt đối, đông thời với phong cách là một vị A La Hán nên chắng bao 
lâu có rất nhiều thanh niên thiếu nữ từ bỏ gia đình xuất gia theo Ngài. Theo Bản phụ lục tác 
phẩm - Mahavamsa thì có 100.000 người xuất 1a, thế là Kasmìra và Gandhàra có một đội ngũ 
Tăng già đông đảo và mạnh mẽ đề xiên dương chánh pháp của Đức Phật. 


Phái đoàn thứ ba: 

Do Trưởng lão Mahàdeva nhận trách nhiệm đi truyền giáo ở xứ Mahisamaiđala. Trưởng lão 
cũng là một thành viên xuất sắc trong kỳ kết tập kinh điền lân thứ ba. Địa danh Mahisamaidala 
chưa thây tài liệu nào nói rõ về địa danh này nhưng có thể là vùng hạ lưu sông Godhàvarì mà 
nay gọi nó là Mysore. Sông Godhàvarì ở Dakkhinàpatha!! mà nó tạo nên biên giới miền Nam. 


Vào thời Đức Phật, đức vua Alaka và vua Assaka đã định cư ở bờ sông phía bắc và họ cai trỊ 
người dân sông nơi hẻo lánh ở Bàvarì. Theo chú giải Sutta Nipàta có nói rằng gân nơi nảy thì 
dòng sông Œodhàvarli phân chia làm hai nhánh, nó tạo thành một hòn đảo có chu vị 3 dặm và 
hòn đảo là một khu rừng dày đặc, người ta gọi nó là Kapiiihavana. Nơi hẻo lánh của người 
dân xứ Bảvarì chiêm một vùng năm dặm. Trong quá khứ khu vực này đã từng là nơi trú xứ 
của những nhà hiên triết như Sarabhanga.!? Theo chú giải tăng Chi Bộ kinh nơi hẻo lánh của 
Bảvari là eo dòng sông (Godhàvarrivamke). Sông Godhảvarà là một trong những dòng sông 
linh thiêng nhất ở miền nam Ấn Độ. 


Trong cuôn biến niên sử Tích Lan có nói đến việc truyền bá phật lực của Ngài Đại đức 
Mahàdeva tại xứ Mahisamandala khá thành công. Bài pháp đầu tiên mà Ngài thuyết tại xứ này 
là bài Thiên Xứ kinh (Devaduùtasuttanta), sau bài pháp hơn 40 ngàn người qui y Tam-Bảo và 
khoảng 40 ngàn người xuất gia sông đời phạm hạnh. 


Phải đoàn thứ tư: 
Do Ngài Trướng lão Rakkhita nhận trách nhiệm truyền giáo ở xứ Vanavàsa. Địa danh Vanavàsa 
là một quận, có lẽ là miền bắc Kanara ở miền nam Ấn Độ. 


Theo Bản phụ lục tác phẩm - Mahãvamsa (Đại Vương Thống Sử)! thì Ngài Trưởng lão đến 
xứ này băng thân thông. Khi đến Ngài đứng giữa không trung thuyết pháp cho người dân xứ 
này nghe về bài kinh Anamatagga Samyutta; sau bài pháp có 60 ngàn người qui y Tam-Bảo, 
ba mươi bảy ngàn người xuất gia từ bỏ gia đình và có 500 ngôi chùa được xây dựng cho Tăng 
chúng cư ngụ. Thế là giáo hội Tăng già được thành lập trên xứ sở này. 


I1. Dictionary of Pa]Ii proper names VoI II Trang S15 
12. Jakata tập V Trang 132,136 
13. ĐĐ. Minh Huệ dịch 


34 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Phái đoàn thứ năm: 

Do Ngài Trưởng lão Yonaka Dhammarakkhita nhận trách nhiệm truyền bá chánh pháp của 
Đức Phật tô Gautama ở xứ Aparantaka. Ngài sinh ra và lớn lên ở Hy Lạp, có duyên lành với 
chánh pháp và được xuất gia, sau đó tu tập tinh chuyên và cuối cùng đắc chứng A La Hán. 
Ngài cũng là một thành viên được tham dự đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba do vua Asoka 
bảo trợ, cũng chính đại hội gởi Ngài đi hoằng pháp ở xứ Aparantaka mà nay gọi là thành phố 
Bombay của Ấn Độ. Địa danh Aparantaka là quôc gia bao gôm cả lãnh thô miễn bắc của nước 
GuJarat, Kathiawar, Kachch và Sindh, miên tây của nước RàJaputana, Cutch, GuJarat và một 
phân nói liên bờ biến trên miễn hạ lưu của sông Narmadä. Vào thời kỳ Đức Phật, địa danh này 
được người ta biết đến là Aparàta. 


Người ta nói răng lúc Mandhãtä đem bốn người thiểu nữ đức hạnh và ba châu lục khác nhau 
đến Jambudipa và sông ở đây. Khi vua băng hà chính những người này không thể trở về được 
và xin phép thừa tướng của vua cho phép mình định cư ở Jambudipa. Thừa tướng đồng ý và 
việc định cư của những ai đến từ Aparagoyäna, đó là lý do có địa danh Aparänta này. 


Thời pháp đầu tiên mà Trưởng lão thuyết ở xứ này là bài kinh Hỏa ấn dụ kinh (Aggikkhand- 
hopama-Sutta), sau thời pháp có rất nhiều thanh niên thiếu nữ xuất gia tu tập. Theo Bản phụ 
lục tác phẩm - Mahãvamsa có khoảng một ngàn người trong đó có cả con trai, con gái của 
những gia đình qui tộc. 


Phái đoàn thứ sáu: 

Do Trưởng lão Mahàrakkhita nhận trách nhiệm đi hoằng dương chánh pháp tại Trung Á, miễn 
bắc lran và ngôn ngữ Päli gọi xứ này là Yonaka. Địa danh Yonaka thời kỳ vua Milinda thủ đô 
của nó là Sàøala. Người ta nói răng buổi lễ xây dựng đại bảo tháp (Mahàthùpa) có ba chục 
ngàn Tỳ khưu đến tham dự, dưới quyên chủ tọa của Trưởng lão Yonamahàdhammarakkhita, 
Ngài đến từ Alasandà ở nước Yona. 


Hắn nhiên Alasandàlà trụ sở của Chư Tăng Phật giáo thời đó. Nói chung, Alasandảdo vua 
Macedonian (Alexander) đồng hóa ở nước Paropanisadae gân Kàbul. Trong kinh Assalàyana, 
nước Yona và Kamboja được nói đến như là những địa danh mà trong xã hội chỉ có hai tầng 
lớp, đó là chủ và tớ, và chủ bỗng nhiên biên thành tớ. Theo chú giải Trung bộ kinh tập hai, 784 
có giải thích điều này như sau: vì giai cấp Bà la môn đi đến đó và chết cho nên trẻ con của họ 
kết bạn với giai cấp tôi tớ, do đó chủ biến thành tớ. 


Theo Bản phụ lục tác phẩm - Mahãavamsa có đề cập đến sự truyền bá thành công của Ngài 
Trưởng lão tại xứ sở này, thời pháp đầu tiên Ngài thuyết tại đây mang tựa đề là Kàlakàràmasut- 
tanta, sau thời pháp có một trăm bảy chục ngàn người chứng đặc đạo quả và mười ngàn người 
xin xuất gia sông cuộc đời vô gia đình. 


Phái đoàn thứ bảy: 
Do Trưởng lão Majjhima, Kassapagotta, Mùlakadeva, Durabhissara và Trưởng lão Deva 
Sahadeva nhận trách nhiệm truyên bá chánh pháp ở khu vực Himalaya. 


Địa danh Himalaya có nhiêu tên øọI khác nhau: Himavä, Himacala, HIimavanta v.v. nhưng tên 
øọI phô thông là Himalaya (tức là nơi có nhiêu tuyết). Nó là một trong bảy dãy núi bao quanh 





35 


TY KHEO THIỆN MINH 


Gradhamadana. “ Diện tích khoảng 300 ngàn dặm, có đến 84 ngàn đỉnh núi, đỉnh cao nhất là 
500 do tuân (YoJanas) tương đương với 8.000 km. Ở trong Himava có bảy cải hô nước lớn, 
mỗi cái có chiều dài, ngang, sâu khoảng 50 dặm, tên bảy cái hô đó là Anotatta, Kalamulđa, 
Rathakara, Chaddanta, Kunala, Mandakinìva Sihappapätaka. Những cái hồ này ánh nắng mặt 
trời không bao giờ đốt nóng. Nước từ Himavä chảy vào 500 dòng sông. Nhưng theo chú giải 
Suttanipata và Milindapaïha thì chỉ có 10 dòng sông nhận nước trực tiếp từ Himavã còn những 
dòng sông khác thì nhận nước gián tiếp. Mười con sông đó là Gaíøa, Yamunä, Aciravatì, 
Sarabhù, Mahi, Sindhu, Sarrassatl, Vettavati, Vìtaưsa và Candabhaøga. 


Trong Túc sanh truyện (Jataka) Himava được đề cập \ đến như là một nơi trú ngụ của các vị đạo 
sĩ khi bỏ đời sống thê tục. Ở đây có nhiều rừng giả rất thích HỢP cho ân sĩ. Trong chú giải tiểu 
bộ kinh Sutta Nipata có nói đến là trong Himavà có một đỉnh núi được đặt tên là Mahàpapäta, 
nơi Đức Phật độc giác viên tịch (Pacceka Duddha). Chú giải Tương ứng bộ kinh, HII. 120; 
cÍ.s.v.63 nói răng loài rông (Nagas) đi đến núi Himavä để sanh con. Chú giải Trưởng lão lãng 
kệ II.138 có nói đến một lần Trưởng lão Sìvall từ Savatthi đi đến núi này cùng với 500 người 


bạn đông tu và cuộc hành trình này làm mất thời gian chư vị khoảng § ngày. 


Tài liệu Bản phụ lục tác phẩm - Mahãvamsa XII.41 ghi nhận rắng xung quanh nước Himavä 
năm vị Trưởng lão thuộc phái đoàn vua Ashoka đi đến đây hoăng pháp. Thời pháp đâu tiên 
phái đoàn thuyết ở xứ SỞ này là bài Kinh chuyển pháp luân (Dhammacakkappavatthanva 
sufta), sau Dải kinh có đa sô dân chủng phát khởi lòng tịnh tín, 5 vị Trưởng lão này thuyết giảng 
5 vương quốc và mỗi vương quốc, người xuất gia theo đạo Phật khoảng 100 ngàn người. 


Phái đoàn thứ tắm: 

Do hai Trưởng lão Sona và Uttara nhận trách nhiệm đi hoằng pháp ở xử Suvannahhùmi. Về 
địa danh Suvannahhumi hiện nay các học giả đang bàn cãi nhau chưa nhất quán. Sử liệu Thái 
Lan, Campuch1a, Myanmar v.v. cho răng phái đoàn thứ tám của vua Ashoka có truyền giáo đến 
đất nước họ. Như vậy Suvannahhùmi có lẽ là một quốc gia rộng lớn. 


Khi các vị Trưởng lão đến truyền bá đạo Phật ở đây thì lúc đó trong cung điện vua thường 
xuyên các hoàng tử sinh ra đều bị nữ Dạ Xoa biến ăn thịt. Cho nên sự hiện diện của nhị vị trùng 
hợp ngày sinh của hoàng tử. Lúc đầu dân chúng nghĩ rằng những người này là bạn của nữ Dạ 
Xoa và họ dùng vũ khí định giết các Ngài. Các Trưởng lão nói chúng tôi là những sa môn chân 
chính tại sao các vị có ý định xấu như vậy. Biết rõ mọi việc nhị vị Trưởng lão liên dùng thần 
thông cảm hóa Dạ Xoa, sau khi cảm hóa xong vua và dân chúng vô cùng hoan hỷ. Lúc ây mọi 
người đang tín thành nhị vị Trưởng lão nên các Ngài bắt đầu thuyết pháp cho vua và dân chúng 
nghe qua bài kinh Phạm Võng (Brahma Jãlasutta) thuộc tạng Pa]I, Trường bộ kinh. 


Sau bài giảng có 60.000 người qui y Tam-Bảo và 3.500 nam nữ con gia đình quy tộc xuất gia 
làm sa môn. Từ đó về sau nếu có hoàng tử nào sanh ra vua đều đặt tên là Sonuttara. 


Phải đoàn thứ chín: 

Do Trưởng lão Mahadhammarakkhita lãnh trách nhiệm truyên giáo ở Maharaith. Về địa danh 
này các học giả nhận dạng là xứ Marãthì mà có lẽ ngày nay là phía đông bắc của thành phố 
Bombay - Ấn Độ. 


14. Chú giải Suttanipata 1.66 


36 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Trưởng lão Mahadhammarakkhita là một vị cao tăng đức hạnh có thân lực phi phàm. Chính 
vì thê khi Ngài đên xứ sở này dân chúng vô cùng ái mộ và theo Ngài học tập giáo lý của 
Đức Phật. 


Thời pháp đầu tiên Ngài thuyết ở đây là kinh Bốn Sanh (Jãtaka). Bốn sanh kinh là những câu 
chuyện tiền thân của Đức Phật, kê lại tiền kiếp khi Ngài còn là vị Bồ tát đang thực hành kinh 
pháp độ. Kinh này năm trong Tiểu bộ kinh (Khuddaka Nikãya), thuộc tập thứ 10 trong 15 tập. 
Nó có giá trị luân lý, đạo đức và tâm gương giác ngộ rất cao của Bồ Tát tiền thân Đức Phật 
Gautama. Do đó, sau thời giảng dân chúng hoan hỷ tín thọ lời dạy của Trưởng lão, có 84.000 
người chứng đắc đạo quả trong thời giảng đó và có 30.000 người xin xuất gia nhập tăng đoàn. 


Đề tri ân tâm đức của Đại Đề Ashoka trong việc ø1ữ gìn và phát triên Đạo Phật, chùa Đại Lộc 
(Ấn Độ), hệ thông Phật giáo Nam Tông Kinh ở Hải ngoại đã cho tôn trí biểu tượng — Tượng 
đài Đại Đề Ashoka trong khuôn viên chủa năm năm 2016. Chùa Đại Lộc do TT. TS. Tường 
Quang làm trụ trì và TT. TS. Thiện Minh làm viện chủ. 


=> ¬ 





Lễ khánh thành biểu tượng - Tượng đải Đại đề Ashoka tại chùa Đại Lộc Ấn Độ (Thuộc hệ thông 
chùa Nam Tông Kinh ở nước ngoài) 


37 


TY KHEO THIỆN MINH 


Bàải 4: Sự truyền thừa và phát triỀn của Phật giáo Nguyên Thủy 
- Theraväda qua các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á 


- X 





e Nẵgappattinam 








;®.Mihintale 
“` 3rd C. BCE 
® Mahagama 


SRI LANKA 






Sigir 





¬ 
¬ 
Ñ 


_ 


Muara Tak 3 “ 








Legend: 
® lmportant Buddhist sites 


Heartland of Buddhism, Ganges valley, lndia 
6th to 4th Century BCE 


-.. Buddhist majority realm 
-_ Historical realm of Buddhist expansion 


aro Jambi 


HN C. 


INDONESI^A 
/th-9thC. CE 





Batujay 
© 
avi 


=> Mahayana ẳ 
Â_Sumberawan 
@ 


=> Theravada Borobud Ne 
=> Vajrayana-Tantric bendti ng 
Plaosan 


Counfries In which Theravada 
dominafes among resident Buddhists  - 
1 : À _ 





38 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


1. Phật giáo Tích Lan (Sri Lanka) 


By Laura Älvarez 


INDIA 






X ị PN TT Ị 
- 
Maria e 
Tứ trktio/Tlbos® m 
ni FEE D2 Ca: œ JuHAi]haƒsza 
“0M. SHILANKA 
_ .#®Putlailamn J3 
GULF Of MANNAR Mi§tL‹Íi¡g .ẻ # Pcd2rwkWn ra 
l5 sa loa e- 
Mua e 
“® Randy 
®“h+jesTdho 

coLoMBo„ TT “ Ewmdula 

Dettuesls.MML, Ladhig S« PT ng, 
Ỹ ø R#'ruaä 
_#Enra _= 
P Kẻ &T ' 
INDIAN `... NT .s....o.. _ 
TT § - "ˆ „ 2 , _ 
ĐGEAN. + - =”. 
L ¬ .Muyi ng. *© sIirl!+:a #94 £1/s 


Người truyền đạo đến đảo này lân đầu tiên là Trưởng lão Mahinda (vào thế ký thứ 3 trước CN). 
Đương thời vua nước Tích Lan là Devanampiya — Tissa, rất mộ đạo, thường xuyên xây chùa, 
gin giữ Pháp nhăm tôn thờ Xá Lợi và đảo tạo Tăng tài. Không bao lâu, Phật giáo được lưu 
truyền rộng rãi từ thành thị đến nông thôn, từ vua chúa đến thường dân lao động, tất cả đều coi 
trọng và suy tôn giáo lý Phật giáo. 


Tuy Phật giáo Tích Lan cũng có lúc thịnh, lúc suy theo thời gian, theo từng thời đại vua chúa 
cai trị. Dẫu vậy, điêu đáng trân trọng của Phật giáo Tích Lan mà chúng ta khó có thể bỏ qua 
khi nhắc đến dòng chảy lịch sử ở đây là Hội Phật giáo Thế giới (W.E.B) được thành lập tại Thủ 
đồ Colombo vào tháng Š năm 1950, øôm đại diện các đại biểu đến từ 29 quốc ø1a trên thê GIỚI. 
Hội Quán Thanh niên Phật giáo cũng được thành lập tại Thủ đô Colombo hai ngày sau đó từ 
ngày 26 đến ngày 30/5/1950, gồm 127 đại biểu các nước. Hội nghị quyết định: 


1/ Lấy lá cờ 5 màu sử dụng chung cho các nước Phật giáo trên thế giới, đồng thời bản hiến 
chương Phật giáo thê giới ra đời. 


39 


TY KHEO THIỆN MINH 








CỜ PHẬT GIÁO 


/,"ử Phật giáo là biểu tượng của niềm tin 
( hòa bình, được sử dụng rộng khắp 

trên thế giới. Năm màu cờ nêu biểu cho 
hào quang ngũ sắc tỏa ra từ sắc thân của đức 
Phật khi Ngài chứng đạt giác ngộ. ŸÝ nghĩa của 
các mầu sắc này như sau: 


Mẫu xanh: lông từ bị, hòa bình và bị mẫn ban trải rộng khắp vũ trụ 


¡ Màu đỏ: gia trì của sự thực hành - thành tựu, trí tuệ, công đức, may mẫn, giả | 
trị chân quý 





Máu trăng: sự thanh tịnh của giảäo pháp- đưa đến giải thoát rốt rảo 


2/ Từ đây các nước Phật giáo bị gán là Tiêu Thừa đều phải được gọi lại là Phật giáo Nguyên 
Thủy (Theravada). 


3/ Đại Hội Nghị cứ 2 năm họp I lân, lân thứ 2 họp tại Nhật Bản 5 tháng 9/1996. 
Theo thông kê năm 1996, nước Tích Lan có diện Tích, dân sô như sau: 


Diện tích: 65,610 km” 

Dân số: 20,277,597 (57th) (2012) 
Thủ đô: Colombo 

Tín đồ theo Phật giáo: 70.2% 





Điểm ưu việt của Phật giáo Tích Lan là mặc dù có nhiều sự thịnh suy và bị ca1 trị nhưng sắc 
thải của Phật giáo Nguyên Thủy - Theravada vân không thay đôi. 


15. HT. Thích Thanh Kiểm, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, ân hành năm 1989, trang 145 


40 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 
2. Phật giáo Miễn Điện (Myanmar) 


Về niên đại, Phật giáo Miễn Điện được du nhập khi nào không rõ. Nhưng theo đạo sử (DIpavamsa) 
thì truyền vào dưới triêu đại vua Ashoka, tức là I trong 9 phái đoàn vua Asoka phải đi. 


Phật giáo Miễn Điện, nếu đem so sánh với Phật giáo Tích Lan thì có nhiều sắc thái hơn: 
1/ “Công cuộc” nghiên cứu về Abhidhamma rất thịnh hành và đã kết tập kinh điển lần thứ 6, 


năm 1956 tại Thủ Đô Yangon, đồng thời cách đó 100 năm ngược dòng thời gian cũng kết tập 
kinh điền lân thứ 5 tại Mandaya thủ đô của miên Bắc Ấn Độ. 


Ki 


' 


_—_ 

| 

P 
_—, 


mm ——— " 
sideniecediplorriaL tua 





(Động kết tập Tam Tạng Kinh Điển) 


41 


TY KHEO THIỆN MINH 


2/ Rất chú trọng về công đức xây chùa tháp nên ngày nay tại Bagan còn lưu lại vô số tháp cô. 


hs 
~—... 
4 In: j1) 
. ..c 


À 
_. 


' Ẵ. 


© 2oũ1 QT Luong / terragalleria.com # myan4?750 





3/ con trai 15, 16 tuổi trong nước, ai ai cũng trải qua một thời gian xuất gia tu học ở chùa, 
rôi hoàn tục như một nghĩa vụ tĩnh thân. Nêu ai tỉnh nguyện xuât gia suôt đời thì thọ g1ới 
Ty khưu gIớI. 





42 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


4/ Các Tăng sĩ đóng vai trò chỉ đạo về mặt tinh thân trong xã hội. Mỗi tu viện là một trường 
học, môi vị Tăng là một thây giáo. Ngoài ra Phật giáo Miễn Điện cũng rât chú trọng đên công 
tác từ thiện xã hội.'” 





Diện Tích: 676,578 km” 


Dân số: 51,486,253 (25th) (2014) 
Tín đồ theo đạo phật: 69% 


3. Phật giáo Thái Lan (Thailand) 





Có ba nguôn sử liệu nói đến thời kỳ du nhập Phật giáo vào nước Thái Lan: 


1/ Vào thê kỷ 3, vua Ashoka gởi phái đoàn truyền đạo đến Thái Lan. 

2/ Do kế nghiệp của vương triều Sukhotai là vương triều Ayuthia (1407 — 1767) dân Thái tin 
theo giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo du nhập từ Miễn Điện.” 

3/ Đời Siri Siriyavamsa Rama năm 1361 Tây lịch vua phái sứ thần đến Tích Lan để thỉnh cầu 
giáo lý chính thông Phật giáo Nguyên Thủy thuộc “Đại Tự Phái” và suy tôn Phật giáo làm 
quôc øI1a. 


1ó. Lịch sử Phật giáo Ân Độ 
L7. Lịch sử Phật giáo Thê giới, tập LI 


43 


TY KHEO THIỆN MINH 





Phật giáo Thái Lan trên phương diện giáp lý giông như Tích Lan, Miễn Điện cùng chung giáo 
lý “Phật giáo Nguyên Thủy” nhưng vê hình thức thì phong phú và đa dạng hơn: 


L/ Phật giáo là quốc giáo: theo hiến pháp Thái Lan nhân dân tự do tín ngưỡng, nhưng đâng quốc 
vương phải là tín đồ Phật giáo. Nghi lễ công cộng và riêng tư điều nghi thức Phật giáo. Chùa là 
các trường quốc dân sự quan hệ giữa quôc gia, quốc dân và Phật giáo không bao gI1ờ xa cách. 

2/ Trường học đều dạy tiếng Pa|i. Nhà vua rất ưa chuộng sự nghiệp xuất bản Đại tạng để truyền 
bá Phật giáo. 

3/ Con trai trong nước ở tuôi thanh niên, ai ai cũng phải vào chùa tu một thời gian. 


Diện tích: 513,120 km” 

Dân số: 67,959,000 (20th) (2015) 
Thủ đô: Bangkok 

Tín đồ theo Phật giáo: 93.2% 




















4. Phật giáo Lào (Laos) 


Niên đại 1527, Phật lịch 1353, thời kỳ vua Phà Ngủm, theo lời yêu cầu của Hoàng hậu, Ông 
đã gửi bức quốc thư, lễ vật, châu báu, cử phái đoàn mang hiến dâng cho bô vợ ở Vương quốc 
Campuchia. Yêu cầu vua cha thỉnh các bậc cao Tăng Đại đức đem Phật giáo du nhập vào xứ 
Lào. Vương quốc Campuchia vui mừng hoan hỉ cung thỉnh Maha Basama và 20 vị Trưởng lão 
cùng 20 vị Tỳ khưu sang Lào đề truyền bá chánh pháp. '$ 


18 . Lịch sử Phật giáo Ihế giới, tập II, ấn hành năm 1992, trang 361 


44 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 





Phật giáo Lào về mặt giáo lý cũng tương tự như Tích Lan, Miễn Điện. Nước Lào lây Phật giáo 
làm quốc giáo cho đến ngày nay. 


Trong hiến pháp: 

Điêu thứ 7: Phật giáo là quốc ø1áo, vua phải có trách nhiệm và bảo vệ. 

Điều thứ §: Vua là người tối cao trong nước, thân thê vua là thần thánh, không thể xâm phạm, 
nhưng vua phải là Phật tử thuân thành. 


Diện tích: 237,955 km” 

Dân số: 6,803,699 (104th) (2014) 
Thủ đô: Vientiane 

Tín đô theo Phật giáo: 67% 





5. Phật giáo Campuchia (Cambodia) 


Ở thời xa xưa, nước Campuchia gọi là Phù Nam (Phnom bhnam). Do đó, Phật giáo đến đây 
vào thê kỷ thứ ó6, nƯỚC Phủ Nam đôi thành Chân Lạp. Tới thê kỷ 6 lại chia ra lục Chân Lạp 
và Thủy Chân Lạp. Đâu thê kỷ 9 thì vua J]ayavarman trở thành Hoàng đề của nước Chân Lạp. 


45 


TY KHEO THIỆN MINH 


: ¿ 
à.C 
3 x" 





Iagig=sl 7 lÌT 


hán S "lì G ñ ¬" ˆ —. ¬. HÀ, * Ỷ cu 0 00 2 AM) _s 


KHÍ Ì À Ha, `. HS À Gai an h2. h¡ LT N - canh 
l, 


L 


Đầu thê kỷ thứ 10 do vua Suryavarman nhị thê khởi sáng, đến thê kỷ 13, ở đời vua Javyavarman 
mới hoàn thành công trình kiên trúc vĩ đại, đó là Angkor - Thom và Angkor — Wat. Thời điêm 
này cũng đánh dâu thời vàng son của Phật giáo. 





Phật giáo Campuchia hiện nay không phải là Phật giáo ở thê kỷ thứ 13 trở về trước, vì thời đó 
Phật giáo Campuchia pha trộn giữa Đại chúng bộ, Phật giáo Nguyên Thủy và ít nhiêu màu sắc 
ngoại bộ khác. Phật giáo Nguyên Thủy được truyền thuân túy từ TháiLan khoảng thế ký thứ 
14 và duy trì đến nay'° Phật giáo Campuchia cũng lây Phật giáo làmquốc giáo. 


19. Lịch sử Phật giáo Án Độ 


46 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Diện tích: IS1,035 km? 

Dân số: 15,957,223(65th) (2016) 
Thủ Đô: Phnom Penh 
Tín đô Phật giáo: 95% 













Phật giáo Theravada đã đến Việt Nam từ rất lâu đời. Chúng ta có thể tìm hiểu những giai 
đoạn sau: 


l. Sử liệu các xứ thuộc bán đảo Đông Dương như Miễn Điện, Tích Lan, Campuchia và Việt 
Nam đều đã ghi nhận phái đoàn truyền đạo Uttara và Sona có đến xứ họ. Riêng ở Việt Nam 
hai phái đoàn này có đến Miễn Nam và Miễn Bắc Việt Nam. Sử liệu thời nhà Tông ghi nhận có 
bảo tháp đời vua Ashoka được dựng ở Nêlê (Giao châu Việt Nam); Nhà sử học Lê Mạnh Thát 
nhận diện là Đỗ Sơn hiện nay. Một sỐ thây ở chùa Dư Hàng Hải Phòng hiện nay (Hòa thượng 
Thích Thanh Tùng) cũng khăng định là đã phát hiện trên ngọn đôi ở Đồ Sơn một nên Tháp rất 
cô, tin răng là tháp của phái đoàn Uttora và Sona. 


47 


TY KHEO THIỆN MINH 


2. Ở Miễn Nam Việt Nam, như Tỉnh Kiên Cang, Trà Vĩnh, Sóc Trăng những ngôi chùa Khmer 
tu theo Phật giáo Nam Tông (Theravada) đã có mặt trước khoảng thê kỷ thứ 6, cũng có người 
Việt Nam tu theo Phật giáo này, lúc Phật giáo Nam Tông người Việt chưa truyền vê. 


3/ Năm 1936, ngài Narada (Người Tích Lan) sang Việt Nam hoăng pháp, lúc đó Phật giáo 
Nam Tông chưa được người Việt biết đến. Ngài ngụ ở chùa Linh Sơn, cầu muỗi, Sài Gòn và 
ngài trông cây Bộ Đề đầu tiên tại đây lây giỗng từ Ấn Độ. Tháng 9 năm 1952, Ngài sang Việt 
Nam lần thứ 2, lần này Ngài có mang theo Xá Lợi. Trong chuyến TiầY Ngài có cư ngụ tại chủa 
Kỳ Viên Bàn Cờ và tặng chủa Kỳ Viên một viên Xã Lợi đến nay vẫn còn tôn thờ. Từ đó về sau, 
Ngài thường xuyên đến Việt Nam, miền Trung, miền Bắc và miễn Nam, nơi nào Ngài cũng lưu 
lại các kỷ niệm như tháp, Bồ Đề. Ngài có nhiều tác phẩm được dịch sang tiêng Việt, nôi tiếng 
nhất là quyền Đức Phật và phật pháp (The Buddha and His Teachings). 


THEBUDDHA 


ND HIŠS TEACHINGS 





#ắK 1 


(Hòa thượng Narana I896 - 1983) 





Thấy nhân duyên đã đến, Năm 1939 Hòa thượng Hộ Tông cùng 2 vị Hòa thượng Việt Nam 
nữa là Thiện Luật và Huệ Nghiêm và một vị Hòa thượng người nước ngoài đem Phật giáo 
Nam Tông truyện về Việt Nam” ngôi chùa đầu tiên các vị Hòa thượng đặt chân đến là chùa 
Bửu Quang (Gò Dưa) nay tọa lạc tại [71/10 Quốc Lộ 1A, P Bình Chiều, quận Thủ Đức, TP. 
Hỗ Chí Minh. Chùa này do cụ cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu và 2 người bạn của cụ là Văn Công 
Hương, Nguyễn Văn Quyến xây dựng. Thí chủ cúng dường đất ông bà Bùi Ngươn Hứa nơi 
đây các vị Hòa thượng tu Thiên và truyền bá giáo lý Nguyên Thủy cho người Việt Nam. Chỉ 
một thời gian ngắn mà nhiều cư sĩ đã phát tâm quy y Tam bảo và trở thành cận sự nam, cận sự 
nữ hộ pháp vô củng đặc lực. Và từ đó, các chùa Phật giáo Nam Tông và giáo lý Nguyên Thủy 
đã có mặt trên 2 miễn đất nước. 


20. Nguyễn Tối Thiện, Lịch sử Truyền bá Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, năm 1990, trang 5 





46 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 





“Âw 


Hòa Thượng HỘ ' TÔNG Hòa mg THIỆN LUẬT 
(1893 - 1981 ) (1886 - 1969) 





49 


TY KHEO THIỆN MINH 


Chương 2: Phật Giáo Nam Tông Việt Nam 
Bài 5: Lịch sử du nhập và các Trung tâm Hoăng pháp sơ khai 
của Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväda Việt Nam 


Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväda khi truyền bá vào Việt Nam có tên gọi là Phật giáo 
Nguyên Thủy — Theravada, hoặc Phật giáo Nam Tông Việt Nam. Phật giáo Nam Tông Việt 
Nam gồm hai hệ phái chính: Phật giáo Nam tông Khmer và Phật giáo Nam tông Kinh. Hai hệ 
phái cùng tôn tại và phát triển trong ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam, là hai bộ phận không 
thể tách rời. Do đó, khi nghiên cứu chuyên đề này, chúng ta đồng thời sẽ nghiên cứu song song 
quá trình du nhập và phát triển của cả hai hệ phái. 


1. Lịch sử du nhập 
1.1. Nam tông Khmer 





Miễn Nam Việt Nam xưa kia là lãnh thô của vương quốc Phù Nam. Theo sử liệu của Trung 
Hoa, Vương quốc này thành lập khoảng: thê kỷ 12 trước Công Nguyên, nhưng theo những nhà 
khảo cô Tây phương dựa vào bla ký khắc trên đá, vách thành đá được tìm thây dưới lòng đất 
thì quốc gia này lập quốc thế kỷ thứ 1 sau Công Nguyên. 


Vương quốc Phù Nam bị Chân Lạp xâm chiếm và tiêu diệt vào cuối thế kỷ thứ 6. Trên bản 
đô, Phù Nam không còn nữa. Trải qua bao năm tháng, Việt Nam, dưới triêu Nguyên, đã bảo hộ 





50 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


giúp Phù Nam chống nội loạn và ngoại chiến nên vua Chân Lạp nhượng một phân đất để đền 
ơn đáp nghĩa vào năm Định sửu (1759).” 


..> Từ khi lập quốc đến thế kỷ thứ 6 sau 
( T (DALCOVIET Tây lịch do các vua chúa Phù Nam cai 
HN _ trị. Từ thế kỷ thứ 6 đến năm 1759 là 

—k 4“ | các triêu đại của vua chân lạp. Năm 
Định Mẹo (1567) Pháp chiếm Miễn 
Nam làm thuộc địa, để phân định hai 
quốc gia VỚI lỗi cai trị khác nhau. 
VỊ toàn quyên Pháp và Quốc vương 
Campuchia â ân định lăn ranh giữa hai 
nước đông ký vào bản nghị định ngày 
9/7/1870, do vậy Miền nam có mặt 
sa trên bán độ Thẻ giới đưới tên gọi do 
"¬.. ““ thực dân Pháp đặt ra Cochinchinne, 
| "nà gọi là Nam Kỳ. 






* 


Năm 1945, chế độ thực Dân Pháp sụp đô, Việt Nam Cộng Hòa ra đời, danh từ Nam Kỳ đôi 
thành Miễn Nam Việt Nam. Ngày 30/4/1975 chế độ Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, đất 
nước chúng ta thông nhất từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Người Việt gốc Khmer sống trong 
lãnh thô Việt Nam cũng được hưởng quyên tự do bình đẳng như người Việt Nam. 


Ngày nay, những nhà khảo cô đã phát hiện những cô vật, tháp, tượng Phật, thần ở Long An, 
Kiên Giang, Đông Tháp Mười v.v. có niên đại 530, 400, 300 năm trước Công Nguyên.“ Điêu 
đó, cho chúng ta thây răng những địa điêm trên đã có một nên văn hóa thật sự văn minh và 
phát triên. 


Đồng thời trong Mahãvamsa, lịch sử truyền bá của Phật giáo thì cũng nhắc đến phái đoàn 
truyền giáo sang xứ Suvannabhùmi của vua Ashoka vào thê kỷ thứ III trước Công Nguyên do 
hai vị A La Hán Sona và Uttara lãnh đạo. Các nhà sử học thật khó khăn để thâm định ranh 
giới của địa danh Suvannabhùmi này ở đâu? Nhưng đa số cho răng cả vùng Đông Nam Á. Cụ 
thể hơn ông Aymonier cho răng Phù Nam là Miễn Nam Việt Nam hiện nay. Theo ông Abel 
Résumat, Phù Nam là Miền Bắc Việt Nam”. Chính vì thê những quốc gia như Thái Lan, Miễn 
Điện, Lào, Camphuchia và Việt Nam, lịch sử Phật giáo những quốc Ø1a này đều có chi nhận 
là vào thế ký thứ III trước Công Nguyên, phái đoàn vua Ashoka có truyền đạo đến đất nước 
của mình. Từ đó chúng ta có thể đưa ra những kết quả niên đại Phật giáo du nhập vào Miễn 
Nam Việt Nam. 


21. Lê Hương, Người Việt gốc Miên, Lời nói đầu, xuất bản năm 1969 
22. Lê Xuân Diệm, Đào Linh Côn, Võ Sĩ Khải, Văn Hóa Óc Eo, NXB Khoa học Xã hội năm 1995, trang S1,86 
23. Lê Hương, Người Việt gôc Miên, VỊ trí phỏng định, xuât bản năm 1969 


51 


TY KHEO THIỆN MINH 





Tháp cổ 1300 tuổi của Đề Chế Phù Nam 


Nếu địa danh Suvannabhùmi là tiền thân của đề quốc Phù Nam thì Phật giáo Nguyên Thủy 
Nam Tông đã có mặt tại Miễn Nam Việt Nam vào thê kỷ thứ III trước Công Nguyên. Chắng 
những Miền Nam mà còn cả Miễn Bắc, Đô Sơn - Hải Phòng theo tư liệu lịch sử Phật giáo 
Việt Nam của Lê Mạnh Thát dựa vào lịch sử Trung Quốc có ghi nhận là ở Mẫu Sơn thuộc 
Hải Phòng có chùa và tháp của phái đoàn vua Ashoka xây dựng. Bảo tháp đó đã tàn phê. 
Khoảng giữa thê kỷ thứ XI vua Lý Thánh Tông tiếp tục xây bảo tháp Tường Long trên nên 
tháp cũ và hiện nay bảo tháp đó cũng tàn phế. Theo Phật giáo Việt Việt Nam của Thích Đức 
Nghiệp có ghi lại trong Gia phả Họ Hoàng, hiện nay Ông Hoàng Gia Mỹ có giữ bài thơ Tháp 
Sơn Hoài Cổ. Nội dung bài thơ đề cập xuất xứ hai bảo tháp, một tháp vua Asoka, hai tháp 
vua Lý Thánh Tông.” 


Vương quốc Phù Nam xuất hiện vào thời nhà Châu ở Trung Hoa vào thê kỷ thứ 12 trước 
Dương lịch, vì có thuyết cho răng xứ giả Phù Nam có gởi phái đoàn sang Trung Hoa. Nhưng 
thuyết này không được các sử gia thừa nhận, vì không có bằng chứng cụ thê. Vào thê kỷ thứ 
1 sau Công Nguyên, vua Kaundinya cưới công chúa Thủy Tê Soma, có thuyết cho là cưới 
công chúa Lieou - Ye và lập nên đề quốc Phù Nam. Đời vua này chúng ta không thây dấu vết 
Phật giáo. Nhưng đến đời vua Kaundinya Jayavarman, ông (lên ngôi năm nào không rõ nhưng 
băng hà 514), có gởi thiên sư Nagasena sang Trung Hoa câu quân tiếp viện để chỗng lại quân 
Chiêm Thành (Lâm Ấp), bị vua Tàu từ chối. Theo lá sớ nhà vua trình lên Triều Đình Bắc Kinh 
thì Phật giáo Nguyên Thủy — Nam Tông tất thịnh hành ở Phù Nam. Đồng thời vua có gởi hai 
thiên sư tên Mandrasena và Sanghapala đến Trung Hoa dịch kinh Phật bằng Phạn ngữ.?' Căn 
cứ nguôn sử liệu đó, chúng ta tin chăc rằng Phật giáo Nguyên Thủy đã có mặt ở Miễn Nam 
Việt Nam chúng ta dưới triều vị vua này. Tên ba vị thiền sư trên, chúng ta nhận thấy là tiếng 
Päli. Truyền thông Phật giáo Nguyên Thủy tên chư Tăng thường sử dụng tiêng Päli. Có thể 


24. Thích Đức Nghiệp, Phật giáo Việt Nam 
25. Lê Hương, người Việt gôc Miên, xuât bản 1969, trang 19,20 





h2 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


khẳng định rằng, thời kỳ vương quốc Phù Nam dưới triều vua Kaundinya Jayavarman Phật 
giáo Nguyên Thủy - Nam Tông rât thịnh hành. 


Từ thê kỷ thứ 6 đến năm 1759 vương quốc Phù Nam do vua Chân Lạp cai trị. Theo lịch sử 
Camphuchia vào thế kỷ thứ § phân chia quốc gia thành hai: Thủy Chân Lạp và Lục Chân 
Lạp, Thủy Chân Lạp thuộc hướng Nam là Miền nam Việt Nam, Lục Chân Lạp hướng Bắc 
tức Camphuchia. Dân số người Việt gôc Khmer ở đây quá ít, đồng hoang cỏ dại. Theo thông 
kê của người Pháp, năm 1662 thì tổng SỐ người Việt sốc Khmer 146.718 người, so với người 
Việt 1.732.316 người.? Trong I1 thế kỷ chiếm đất Phù Nam, vua Thủy Chân Lạp không có 
kế họach gÌ để phát triển vùng đất này, ngoại trừ xây ngôi bảo tháp ở Đông Tháp Mười. Điều 
này cho thấy rằng Phật giáo thời đó vẫn có vị trí mạnh mẽ trong xã hội. Đất hoang, người dân 
Ít mà xây dựng bảo tháp tôn giáo là một điều hiểm có. Thực ra Phật giáo Nguyên Thủy thời 
kỳ Phủ Nam và thời kỳ Thủy Chân Lạp không có gì khác biệt, vi Phật giáo Nguyên Thủy chư 
tăng hành trì giáo pháp thông nhất nhau. 


.ˆ2 





Chùa Samrông Ek ở tỉnh Trà Vĩnh, xảy dựng vào năm 1642 (Phát lịch 1l165) 
Những ngôi chùa Nam Tông Khmer ở Miền Nam Việt Nam có niên đại nhiều thế kỷ qua và tồn 


tại đến hôm nay. Cụ thể là, chùa Samrông Ek ở tỉnh Trà Vinh, xây dựng vào năm 1642 (Phật 
lịch 1185), chùa Sanghamangala xây dựng hơn 600 năm.” 


26 . Lê Hương, người Việt gốc Miên, xuất bản năm 1969, trang 26 
27. Nguyễn Quảng Tuân, Huỳnh Lứa, Trần Hồng Liên, Những ngôi chùa ở Nam Bộ, Xuất bản Tp. HCM năm 1994 





53 


TY KHEO THIỆN MINH 


— EM 


TT. ' ẩ * 
b *‡ + Ê tí 


3 


bš 
v¿ 
xố 
h 


......... 





-_—- tu msnnnndtioss=—— ốm. = ` 3 = — 


Chùa Sanghamangala (Vũng Liêm, Vĩnh Long) xáy dựng hơn 600 năm 
1. 2. Lịch sử du nhập Nam Tông Kinh 


Theo thời điểm cận đại, Phật giáo Nam Tông du nhập vào Việt Nam vào năm 1939 từ 
Campuchia, do phái đoàn truyền giáo của Hòa thượng Hộ Tông. Những vị trong phái đoàn: 
Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Huệ Nghiêm, Hòa thượng Hộ Tông.” Đây là những vị 
Hòa thượng có mặt đầu tiên tại Việt Nam để hoăng dương chánh pháp. Thời gian này Hòa 
thượng Bửu Chơn tu thiền ở Nam Vang, nhưng vào mùa an cư kiết hạ, ngài được nhóm Phật 
tử Nguyễn Văn Hiểu mời về Việt Nam nhập hạ và hoăng pháp. 


Về phía cư sĩ, có cụ Nguyễn Văn Hiểu, Văng Công Hương và cụ Quyên là những phật tử có 
công đầu tiên tìm đất xây chùa để Chư Tăng có nơi hoằng pháp. Địa điểm quý Cụ tìm xây chùa 
đó là khu rừng năm trong địa bàn Gò Dưa, Thủ Đức, chu vi khoảng hơn 2 mẫu Tây, thiên nhiên 
rất đẹp, phong cảnh rất u tịch, thật xứng với những vị chân tu sống đời phạm hạnh. Nguôn gốc 
đất ở đây là của ông bà Bùi Nguơn Hứa. Gia Đình của ông bà giàu có nên khi thấy nhóm cư sĩ 
của cụ Nguyễn Văn Hiểu tìm đất xây chùa để cúng dường Tam bảo, xúc động trước đạo tâm 
của nhóm cư sĩ nên ông bà bán toàn bộ khu đất đó cho Phật giáo Nguyên Thuỷ, với giá bán 
chỉ 1 đồng danh dự. Chùa được xây dựng với tên gọi là chùa Bửu Quang (Ratanaramsyarama). 


28... Tiểu sử Cụ Nguyễn Văn Hiểu, sáng lập Tổng hội Cư sĩ, xuất bản năm 1993 





54 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


| Ũ 
| 
LÍ 


` 
"=Ÿ 
N1 = TT. "` ‹ 


R _BUU QUAIG [U “xxx... 





Ngày 15 tháng 4 năm 1940, phái đoàn truyền giáo của HT. Hộ Tông và nhóm cư sĩ Nguyễn 
Văn Hiều thỉnh đức vua Sãi Chuôn Nath và 30 vị Hòa thượng, Thượng tọa nguời Campuchia 


` 


TY KHEO THIỆN MINH 


sang Việt Nam đến chùa Bửu Quang đề thực hiện nghi thức kết giới Sĩma theo truyền thông 
phật giáo nguyên thuỷ.“ Trong đoàn có ba vị sư người Việt Nam: Hòa thượng Thiện Luật 
và Hòa thượng Huệ Nghiêm và Hòa thượng Hộ Tông, sau lễ kết ø1ớI Sima Hòa thượng Huệ 
Nghiêm được chư tăng đề cử thuyết pháp đề giải thích cho Phật tử hiểu về ý nghĩa buổi lễ Kết 
ØIớI SIma. 


Năm 1945, phái đoàn truyền giáo Hộ Tông tiếp độ thiện nam Dương Văn Thêm và thành lập 
chùa GIác Quang tại Bình Đông - Chợ Lớn.”° Thiện nam Dương Văn Thêm hoan hỷ với Phật 
giáo Nguyên Thủy và xuất gia với pháp danh Tỳ khưu Giác Quang. Ngài Giác Quang là một 
trong bảy vị chư tăng đệ đơn thành lập giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam vào năm 
1957. Chủa Các Quang là ngôi chùa thứ hai của Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông người 
Kïnh. Ngài Giác Quang là vị trụ trì đầu tiên. Tại Đại Hùng Bửu Điện này đã đào tạo rất nhiều 
nhân tài cho Giáo hội Nguyên Thủy trước năm 1975 và sau năm 1975. Cụ thê là Hòa thượng 
Tịnh Tuệ, Hòa thượng Các Nhân, Thượng tọa CIác Minh, Thượng tọa Tịnh Giác v.v. 


lì in G 





sa : tủa " 


j == „ _—Nj 
—- r1. 





”... T010] l0 DF r0 SA 


Năm 1950, phái đoàn truyền giáo Hộ Tông và cụ Nguyễn Văn Hiểu thành lập chùa Kỳ Viên.°! 
Tại đây Quý ngài truyền bá chánh pháp một cách hữu hiệu và có kết quả. Nhờ vậy, tổng hội 
Cư sĩ và Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam được thành lập tại chùa Kỳ Viên vào năm 
1957. Chùa Kỳ Viên mặc nhiên trở thành trụ sở Trung ương của Tổng hội Cư sĩ và Giáo hội 
Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. 


Nhờ phải đoàn truyền giáo của Hòa thượng Hộ Tông và nhóm cư sĩ Nguyễn văn Hiểu thành 
lập Tông Hội và Cáo hội năm 1957, thê nên tôn tại cho đên ngày hôm nay. Hiện nay có 
khoảng 129 ngôi chùa, 600 Chư Tăng và 400 Ni trên toàn quôc."” 


29. Tiểu sử Cụ Nguyễn Văn Hiểu, sáng lập Tổng hội Cư sĩ, xuất bản năm 1993 
30. Tiêu sử Hòa thượng Giác Quang 

31. Tiểu sử cụ Nguyễn Văn Hiểu 

32. Thống kê năm 2017 


56 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 





2. Irunø tầm Hoằng pháp sơ khai 
2.1. Trung tầm Hoăng pháp Nam Tông Khmer 


Vương quốc Phù Nam còn lại 3 tắm bia để chứng minh một thời vàng son nó đã đi qua: 2 tấm 
chạm hình thần Vishnu tìm thây ở Việt Nam, 1 tâm chạm hình Phật tô đào được ở Bati phía nam 
thành Camphuchia. Điều đó cho thấy Phật giáo và Ấn giáo cùng tôn tại song song với nhau. 
Vua Kaundinya Jayavarman gởi thiền sư Nagasena sang Trung Hoa câu quân tiếp viện để chống 
Chiêm Thành và bị từ chối. Vua cũng gởi hai thiên sư Mandrasena và Sanghapala sang Trung 
Hoa đề dịch Kinh chữ Phạn hay việc kiến tạo ngôi bảo tháp Đông Tháp Mười. Những sự kiện 
trên đủ chứng minh Phật giáo Nguyên Thủy đã phát triển từ rất lâu, rât sâu và rất mạnh. Chắc 
chăn, đã có nhiều trung tâm hoăng pháp của Phật giáo Nguyên Thủy ra đời thời điểm đó. 


37 


TY KHEO THIỆN MINH 





Tám chạm hình Wishnu 


Việc gởi thiên sư Nagasena sang Trung Hoa đề cầu quân tiếp viện chỗng Chiêm Thành là dấu 
hiệu cho chúng ta thấy Phật giáo thời đó có khả năng là quốc giáo. Tại sao triều đình không 
chọn ai khác mà chọn thiền sư? Phải chăng thiền sư là quốc sư? Việc đại sự của quốc Ø1a CỬ 
người đi ngoại giao mà cử thiền sư là một điêu hiếm có. Sự kiện đó chăng khác gì với Phật 
giáo Việt Nam của chúng ta thời Lý và thời Trân. 


Nếu giáo hội phái hai thiền sư Mandrasena và Sanghapala sang Trung Hoa dịch Kinh là 
chuyện bình thường, nhưng ở đây vua phái đi. Điều đó cho chúng ta những suy nghĩ như 
sau: Phật giáo rất phô thông thời đó, vua thành kính chư tăng thì người dân phải cúi đầu quy 
ngưỡng. Chắc chắn thời đó phải có trường lớp căn bản trong một thời gian khá dài để đào tạo 
những thiên sư này. Được như thế thì những vị này mới có kinh nghiệm kiến thức đời và đạo 
đề được nhà vua tin tưởng giới thiệu sang nước bạn dịch Kinh. 


Người Việt sốc Khmer ở Miễn Nam Việt Nam chiếm sô lượng rất khiêm tôn, thế nên việc 
kiến tạo ngôi bảo Tháp Đồng Tháp Mười là một điều khó thực thị. Như vậy, công trình này 
phải có sự tham gia bảo trợ của quốc vương. Chứng tỏ số lượng Tăng giả và chùa chiên thời 
đó không quá Ít. Những thành quả chư tăng hoằng pháp thời xưa như thế nên mới có những 
ngôi chùa có niên đại khá lâu trong cộng đông người Việt gôc Khmer như Samrông Eùk, 
Sanghamanphala, v.v. 


2.2 Trung tâm Hoằng Pháp Nam Tông Kinh 


Những vị trong phái đoản truyền giáo của Hoà Thượng Hộ Tông đều là những vị thiên sư, 
nên đời sống của các Ngài thích sống nơi thanh vắng, xa làng mạc đô thị để hành thiên. Buôồi 


58 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


sáng các Ngài hay trì bình khất thực, buổi chiêu hành thiên và giảng đạo cho phật tử có duyên 
lành với phật pháp. Hinh thức trị bình khât thực cũng là một phương pháp hữu dụng trong việc 
hoăng pháp. 


Đứng về mặt khách quan mà nói lỗi sống ân cư của quý Ngài cũng giới hạn mặt hoăng pháp, 
vì phật tử là thành phân trí thức, đa sô đêu ở thành thị. 


Tuy nhiên nhờ uy tính và đức độ của Quý ngải nên tiếng lành đôn xa, giới trí thức thời đó đến 
quy y và làm đệ tử của quỹ Ngài rất đông. Đầu tiên chỉ có tô đình Bửu Quang (Thủ Đức) là 
trung tâm hoăng pháp đầu tiên và sau đó chùa Giác Quang (Chợ Lớn), trụ sở Trung ương Kỳ 
Viên Tự (Quận 3), chùa Bửu Long (quận 9), Thích Ca Phật Đải (Vũng Tàu), chùa Tam Bảo 
(Đà Nẵng) chùa Phô Minh (quận Gò Vấp), chùa Pháp Quang (Bình Thạnh) là những địa điểm 
quan trọng của quỹ Ngài đề dạy thiền và hoằng pháp. Nhờ những địa điểm hoăng pháp đó mới 
giúp cho giới Phật tử hiểu Phật giáo Nguyên Thuỷ. Những vị pháp sư đâu tiên của Phật giáo 
Nguyên Thuỷ Việt Nam là: Hòa thượng Huệ Nghiêm, Thiện Luật, Hộ Tông, Bửu Chơn, GIới 
Nghiêm, Hộ Giác, pháp sư Thông kham v.v. 





Một tượng Phát cổ được lưu ØIữ ở Việt Nam 


. 


TY KHEO THIỆN MINH 


Bài ó6: Thành lập giáo hội 





Chư Tăng Nam Tông Kinh (Huê) khát thực, hoằng hóa độ sinh 


1. Nam tông Khmer 

Đa số người Việt gốc Khmer tu theo Phật giáo Nguyên Thủy. Phong tục tập quán của xứ này 
là thanh niên trong đời phải có một lân xuất gia để đền ơn đáp nghĩa cha mẹ, do đó người xuất 
gia và chùa chiên rất nhiêu. Người dân vô cùng kính trọng nhà sư. Người Việt gốc Khmer có 
những giáo phái: 


- Giáo phái Maha NIkãya”” 

- CIáo phái Dhammayuttika Nikãya 
- CHáo phái Theravada 

- Hội Phật giáo Nguyên Thủy 


a. Giáo Phái Maha Nikäãya 

Danh từ Maha Nikaya là ảm chỉ hội chúng đông, chứ không phải là giáo hội hay tông phái 
khác, vì thực chất người Việt gốc Khmer tu tập thuân túy theo Phật giáo Nguyên Thủy Ther- 
aväda có nguồn gốc từ Ấn Độ và Tích Lan. Kinh văn tu hành y cứ theo Tam tạng Pä]i. Ăn ngày 
một buôi, không ăn phi thời. Tỳ khưu xuất gia phải thọ 227 giới luật, điểm chú ý là không có 
Ty khưu NI, chỉ có Tu Nữ thọ Š giới hoặc 10 giới. Chính điện thường tôn thờ Phật Thích Ca, 
không có Phật Bà Quan Âm. Đa phân Phật giáo Nguyên Thủy truyền bá đến quốc nảo cũng 
thông nhất nghi lễ và hành trì như thê. 


33. Lê Hương, Người Việt gốc Miên, xuất bản năm 1969, trang 168,172 


60 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Thời kỳ đầu của Phật giáo Nguyên Thủy, trên vùng đất này chưa tìm thấy nguôn tư liệu nào 
có tô chức giáo hội và tăng đoàn, nhưng chắc chăn Phật giáo Nguyên Thủy thời kỳ Phù Nam, 
giáo hội có tổ chức khá quy mô và chặt chẽ. Bởi thế, mới có những thiên sư tài giỏi như thiên 
sư Nagasena. Điểm lưu ÿ là, Phật giáo Nguyên Thủy Theravada từ lúc du nhập cho đến cuối 
thế kỷ thứ 19, vẫn tôn tại song song với Phật giáo Băc Truyền. Riêng Phật giáo Theraväda có 
hai giảo phái Maha NIkãya và giáo phải Dhammayuttika NIkaya. 


b. Giáo Phái Dhammayuttika Nikãya 

Sở đĩ có hai giáo phái đó là vì vào cuối thế kỷ 19, có một vị trưởng lão tên Preah Saukonn 
bất mãn trong tăng đoàn, nên bỏ sang Thái Lan tu hành và thành lập giáo hội Dhammayuttika 
Nikãya, nghĩa là chánh pháp. Sau đó, Ngài về Campuchia truyền bá giáo phái đó vào năm 
1864. Điểm đặc biệt của phái này là Hoàng gia theo ủng hộ và xuất gia, vì thế, trở thành một 
giáo phái quan trọng. Sự xuất hiện của danh từ giáo phái Dhammayuttika Nikãya - Đúng 
chánh pháp bắt nguồn từ trưởng lão Preah Saukonn, nhưng những người xuất gia theo Phật 
giáo Nguyên Thủy xưa nay vẫn chiêm ưu thê đông đảo nên mới có danh xưng là Maha Nikãya 
- Phái đông người. 


Thật ra hai giáo hội này về mặt kinh điền và nghi lễ hoàn toàn giống nhau, nhưng về hình thức 
thi có những điêm dị biệt. 


-- Giáo phái Dhammayuttika Nikãya tự cho mình là tu đúng chánh pháp. Không sửa đối 
một điều nhỏ nhặt trong Pháp và Luật như phái Maha Nikãya, tự hào giáo phái của 
mình là có Hoàng tộc gia nhập; 

-_ Giáo phái Dhammayuttika Nikãya khi đi khất thực bình bát để trần trụi, không phải 
như giáo phái Maha Nikaya có dây và ảo bát. Phái Dhammayutfika NIkãya quan niệm 
là giữ đúng luật, vì Đức Phật thời xưa cũng thê chỉ có khăn lót bát cho đỡ nóng, chứ 
không như phái Maha NIkaya chế thêm dây và áo bát cho tiện việc khât thực; 

-- Giáo phái Dhammayuttika Nikãya đọc kinh Pã|i không đọc chữ 1a đúng giọng Pã]i Ấn 
Độ và Tích Lan, còn phái Maha Nikãya đọc kinh Pä]i theo thô âm của ngôn ngữ mình, 
nên phải có 1a. Ví dụ: Chữ Dhamma, phải Dhammayuttika NIkaya đọc là Tham ma, 
còn phái Maha Nikãya đọc là Tham mia. Như thế chúng ta thấy sự khác biệt hai phái 
là như thể, sự khác biệt đó không phải là Pháp Luật căn bản của Đức Phật mà là quan 
niệm bất đông. Tuy nhiên hai phái vẫn trung thành với lời dạy của Đức Phật. 


Vào năm 1900, Hoàng gia Campuchia cử một nhà sư thuộc giáo phái DhammayuttIka NiIkaya 
sang Việt Nam truyền đạo và ủng hộ những ngôi chủa nào chấp nhận bỏ giáo phải Maha 
Nikãya theo giáo phái của mình. Kết quả là, đến năm 2004 tại An Giang con số chùa thuộc 
phái Dhammayuttika Nikãya được 21 ngôi.* Điểm lôi cuốn cho thấy, ngôi chùa PreyVeng 
thuộc Châu Đốc, đã xây dựng hơn 300 năm lại đăng ký chuyên giáo hội từ Maha Nikãya sang 
Dhammayuttika Nikãya. Tuy giáo phái này ít so với với phái Maha Nikãya nhưng vẫn có tổ 
chức độc lập và có hội đồng trưởng lão đề chỉ đạo đường hướng hoạt động cho 2l chùa, trụ sở 
đặt tại chùa PreyVeng. Giáo phái này tôn tại cho đến ngày hôm nay và hiện nay là thành viên 
của GIáo Hội Phật Giáo Việt Nam. 


34. Gs. Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Tìm hiểu môi quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội, xuất bản năm 2004, trang 112 





6l 


TY KHEO THIỆN MINH 


c. Giáo Phải Theravada Cư S1 

Danh từ Theraväda xuất hiện trong lịch sử Phật giáo vào khoảng 100 năm sau khi Đức Phật viên 
tịch, lý do là bất đông 10 điều giới luật trong tăng đoàn, phái không giữ 10 điều phi giới luật gọi 
là Đại Chúng Bộ - Mahasanghika và phái gìn giữ giới luật gọi là Trưởng Lão Bộ — Theravada. 
Đó là nguyên nhân bất hòa đầu tiên trong Tăng đoàn. Những người tu theo phái Theravada rất 
sân gũi và trung thành với lời Phật dạy, thường gọi Phật giáo Nguyên Thủy. Kê từ đó Phật giáo 
có hai phái, hai giáo phái này bắt đầu lên đường truyền đạo, giáo phái Theravada truyền đạo 
sang hướng Nam gọi là Nam Truyện (Nam Tông), giáo phái Mahasanghika truyền đạo sang 
hướng Bắc gọi là Bắc Truyền (Bắc Tông). Nam và Bắc ở đây là danh từ địa lý, tông là Tông 
phái. Thật ra hai giáo phái này về mặt pháp lý của Đức Phật, mưu câu con đường tu hành giải 
thoát là tương đồng, nhưng cách thức tu tập có khác biệt trong 10 điều giới luật của Đức Phật. 
Có một điêu chắc chăn rằng, tất cả những nước tu theo Phật giáo Nguyên Thủy — Theravãda, 
như Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia v.v. đều tu theo học thuyết Nam Truyên. 


Người Việt gốc Khmer thành lập giáo hội này chính là ông Sơn Thái Nguyên. Ông là công 
chức Hoàng gia chính phủ Campuchia, nghỉ hưu năm 1954.3° Năm 1957, ông thông báo thành 
lập giáo phái Theraväda, nhưng Bộ Nội Vụ thời ấy vẫn không công nhận nguyện vọng và đơn 
xIn của ông. 


Nếu căn cứ theo danh từ Theravãda thì chúng ta có một số nhận định như sau: 


- Ông Sơn Thái Nguyên là công chức cao cấp của Hoàng gia Campuchia, ông thực 
hiện công việc ây chắc chắn phải có một số hậu thuẫn của chư Tăng và Phật tử. Với 
mục đích là phát huy Phật giáo Theraväda của người Việt gốc Khmer, chứ không phải 
thống nhất để truyền bá những tư tưởng mê tín dị đoan, phi pháp và phi giới luật của 
Đức Phật. 

-_ Năm 19643, Viện Hóa Đạo - CIáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công nhận g1áo 
hội Theravada Cư sĩ của ông Sơn Thái Nguyên thành lập và xem giáo hội này là đại 
diện Cư sĩ Việt gốc Khmer tại Trung Ương. 


d. Hội Phật giáo Nguyên Thủy 

Hội Phật giảo Nguyên Thủy của người Việt gốc Khmer ở Vĩnh Bình, nay là Trà Vinh được Bộ 
Nội Vụ cho phép thành lập theo nghị định sô 1498-BNV/KS ngày 19-11-1960.”° Mục đích của 
hội là kết thân trong giới Phật giáo và người Phật tử để chia sẻ tinh thần lẫn vật chất. Ngoài 
Phật sự trong đạo, hội còn giúp chính quyên đương thời giáo dục công dân theo đường hướng 
của chính phủ. Hội cũng là gạch nối giữa chính phủ và người Việt gôc Khmer, thường người 
Việt gôc Khmer có những nguyện vọng, hội sẽ đại diện đê xuất lên chính phủ. 


Cách tổ chức của Hội lây căn bản đường lôi tổ chức của Hội Đông Kỷ Luật Sư Sãi thời Pháp 
thuộc, đông thời Hội bầu một vị Sãi Cả Mekon đề điều hành Phật sự trong Đạo, còn Ban Quản 
Trị điêu hành Phật sự thế tục. Hội Phật giáo Nguyên Thủy cũng như Giáo Phải Theravada đều 
giống nhau ở điểm là thống nhất Hội Đông Sư Sãi vào một giáo phái. Khuyết điểm của Hội là 
trong thời gian hoạt động, Ngài chủ tịch không làm tròn bốn phận của mình (thiểu tư cách đạo 
đức), tạo nên sự bất mãn trong nội bộ giới Phật giáo. Năm 1962, Ngài chủ tịch bị hạ bệ, nhưng 
chính quyền địa phương vẫn không giải quyết dứt điểm sự phức tạp ấy. 


35 . Lê Hương, Người Việt gốc Miên, xuất bản 1969, trang 71 
36. Lê Hương, Người Việt gôc Miên, xuât bản 1969, trang 168,172 


62 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Thay đôi Ban Quản Trị mới, Hội hoạt động khả quan hơn. Hội mở được hai trường Tiểu Học, 
một Trung Học PalI, tô chức một khóa bôi dưỡng Hoăng Pháp đê hoăng dương chánh pháp của 
Đức Phật, đông thời giúp chính phủ tuyên truyền đường hướng của Nhà nước. 


Sau năm 1975 đến nay, Hội chỉ hoạt động trong phạm vi tỉnh Trà Vinh (Vĩnh Binh) song song 
với giáo phái Theravada ở tỉnh lị. Tỉnh Vĩnh Bình có thêm một Hội Đông Kỷ Luật của giáo 
phái Theravada và một Hội Đông Cư Sĩ tạo nên sự không đoàn kết trong nội bộ Phật giáo. 


Năm 1981, tất cả các giáo phái này đều là thành viên để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


2. Nam Tông Kính 
2.1. Thành lập Tổng Hội Phật giáo Nguyên Thuỷ. 





63 


TY KHEO THIỆN MINH 


CHƯ VỊ TÔ SƯ KHAI SÁNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THUY VIỆT NAM. 
Hàng trên, từ trái sang phải: 
Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Narada 
Hàng giữa, từ trải sang phải: 
Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Giới Nghiêm, Hòa thượng Ân Lâm, Hòa thượng Tịnh Sự 
Hàng dưới, từ trải sang phải: 
Pháp sư Thongkham, Hòa thượng Tôi Thăng, Hòa thượng Giác Quang, Thiền sư Hộ Pháp 


Trong bước đầu khai sơn, Phật giáo Nam Tông Kinh, các vị Hòa thượng chỉ quan tâm đến việc 
tu hành và hoảng dương chánh pháp, nên các ngài Ít chú trọng đến việc tô chức Giáo hội. Hơn 
nữa trong giai đoạn này, Tăng già chưa đồng đảo, các vị còn bận nghiên cứu vả phiên dịch 
kinh điển hoặc du học tại các nước Phật giáo Nam truyền. Do đó, các ngài chưa nghĩ đến việc 
thành lập Cáo hội. Trong khi đó, quý cụ cư sĩ nhất là cụ Nguyễn Văn Hiểu ao ước hợp thức 
hóa Phật giáo Nguyên Thủy để quý cụ Cư sĩ và Tăng giả về sau tiện bê hành đạo và hoăng 
pháp lợi sanh trên toàn lãnh thô quốc gia. Do đó, cụ Nguyễn Văn Hiểu cùng một sô bạn bẻ đã 
soạn thảo điều lệ, nội quy và các cụ đệ đơn ngày 10/6/1956 xin phép thành lập hội Phật giáo 
Nguyên Thủy Việt Nam, đến ngày 14/5/1957 mới được chính quyên phê chuẩn đồng ý cho hội 
hoạt động.” Ban sáng lập Hội và dự thảo Bản Điều Lệ: 


Ông Nguyễn Văn Hiệu 
Ông Trương Văn Huấn 
Ông Trân Văn Cầm 
Ông Trân Văn Nhân 
Ông Trân Văn Nhơn 
Ông Huỳnh Công Yên 
Ông Đặng Văn Chất 
Ông Đàng Văn Ngộ 


“n7. 





37 . Nội quy, Điều lệ Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, xuất bản năm 1958 


64 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Ban này thành lập là do cụ Nguyễn Văn Hiểu chủ trương, thực hiện tại Sài Gòn vào ngày 10 
tháng 6 năm 1956.3 Với tác ý của cụ là hợp thức hóa Hội Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, 
để hỗ trợ Giáo hội tăng già Nguyên Thủy Việt Nam hoăng dương chánh pháp hữu hiệu. Danh 
sách tám cụ trên đêu là những thành phân trí thức và có địa vị trong xã hội thời đó, chức vụ của 
quý cụ là giáo sư, giáo viên, công chức và thư ký thời đó. Họ đến với đạo Phật Nguyên Thủy 
rất với tâm nguyện thành kính Tam bảo tuyệt đôi. Vừa có tâm đạo, vừa có địa vị và trí thức thời 
đó, nên quý cụ thành lập Hội và dự thảo bản điều lệ được Chư Tăng và Phật tử ủng hộ rất cao. 











' : ' 
Mự (Ñ „-À : .” Ì 
h.. SNNN _ 


2.2. Thành lập Giáo hội Tăng øià Nguyên Thủy Việt Nam. 

Trong năm 1957, nhân dịp cuối năm, tín đồ chùa Kỳ Viên thỉnh chư Tăng các nơi về đông đủ 
để làm lễ sám hối tất niên và cầu nguyện cho quốc thái dân an, từ ngày thứ hai 14/1/1957 cho 
đến ngày chủ nhật 20/01/1957.39 


Chương trình cuộc lễ như sau: 


1/ Ngày 14/1/1957 lễ trai tăng sảm hối, quy y và thuyết pháp 
2/ Trong những ngảy 15 đên 19/1/1957 trai tăng luận đạo, thuyết pháp 
3/ Ngày 20/1/1957 trai tăng, thuyêt pháp, bê mạc. 


Nhân dịp này thiện nam, tín nữ được chứng kiến sự hiện điện đồng đủ của chư Tăng Việt Nam 
tại chùa, đây là một cơ hội hiểm hoi chưa từng có trước đó, nên đã thỉnh cầu chư Tăng hoan 
hỷ nghĩ đến việc thành lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy đúng theo luật lệ của chính phủ, 
để hoạt động phù hợp với trào lưu xã hội đương thời. 


38. Nội quy, Điều lệ Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, xuất bản năm 1958 
39. Văn bản lưu, Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam 


65 


TY KHEO THIỆN MINH 


Trong những buổi luận đạo ngày 14 và 15/01/1957, sau khi thảo luận và tham khảo ý kiến của 
các bậc tôn túc, chư Tăng đã nhất trí việc lập GIáo hội Tăng già đề hoạt động Phật sự hợp pháp 
và hữu hiệu hơn. Đặc biệt, nhận thấy việc quản lý nhân sự là cần thiết, đã nhận lời thỉnh câu 
và đồng ý cử một Ban Lâm Thời để soạn thảo Bản Điều Lệ. 


Chiêu ngày 15/01/1957, lúc 4 giờ tại chính điện chùa Kỳ Viên, có 22 vị Tỳ khưu hiện diện 
dưới quyên chủ tọa của Hòa thượng Bửu Chơn, đã bầu Ban Chưởng Quản Lâm Thời Giáo Hội 
Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, bằng cách bỏ thăm kín, kết quả những vị sau đây đắc cử. 
Ban Chưởng Quản lầm Thời: 


a/ Tăng thống: Tỳ khưu Bửu Chơn 

b/ Phó Tăng thông I: Tỳ khưu Thiện Luật 
c/ Phó Tăng thông II: Tỳ khưu Hộ Tông 
d/ Tổng thư ký: Tỳ khưu Kim Quang 

e/ Phó thư ký: Tỳ khưu Giới Nghiêm 

f/ Có vấn I: Tỳ khưu Tối Thắng 

ø/ Có vẫn II: Tỳ khưu Giác Quang 


Theo biên bản, những buổi lễ ở Chùa Kỳ Viên, Ban này lãnh trách nhiệm soạn thảo một bản 
dự thảo Điêu lệ và Nội quy gôm 6Š chương, 29 điêu trước Chư Tăng và thiện tín tại chính điện 
Kỳ Viên Tự đề thảo luận từng điêm một. 


Ngày 20/02/1957, soạn thảo xong, quý ngài đệ đơn xin thành lập Giáo hội, mãi đến ngày 
18/12/1957 mới được Bộ Trưởng Nội Vụ - ông Vũ Tiên Huân, thừa lệnh Tham Lý Nội An, đóng 
dầu ký duyệt cho Giáo hội Tăng Cà Nguyên Thủy Việt Nam hoạt động theo đạo dụ sô 10. 


Sau khi có giây phép thành lập Giáo hội, Ban Chưởng Quản Lâm Thời đã từ chức để mở Đại 
Hội Khoáng Đại lần thứ nhất, bầu Tăng thông và Ban Chưởng Quản chính thức cho Giáo hội 
Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam vào năm 1957. Kết quả là tập thể Chư Tăng đã suy tôn Hòa 
thượng Hộ Tông giữ chức vụ Tăng Thống nhiệm kỳ đâu tiên. Và kế từ đây, Đức Tăng thống và 
Ban Chưởng Quản có trách nhiệm điều hành tất cả những công tác Phật sự của GIáo hội theo 
Điêu lệ và Nội quy của GHTGNTVN. 


Đồng thời, trong năm 1979, tình hình Phật giáo tại Campuchia rât bi thương, các sư sãi phải 
chịu cảnh hãi hùng, tàn bạo của Pôn Pốt như đánh đập, tra khảo, giết hại và bắt hoàn tục. 
Nhờ quân đội nhân dân Việt Nam kịp thời sang cứu nguy cho vận mệnh dân tộc và các nhà 
sư Campuchia, nên sau đó theo sự thỉnh cầu của nhà nước, Ban Tôn Giáo và Mặt Trận Tổ 
Quốc Campuchia. Nhà nước và Ban Tôn Giáo Việt Nam cử một phái đoàn chư Tăng sang 
Campuchia truyên giới, phục hồi Tăng tướng cho các sư sãi đã hoàn tục. 


Phái đoàn gôm có: 
Hòa thượng Bửu chơn — Trưởng đoàn, đơn vị thành phô 
Hòa thượng Ciới Nghiêm — Phó đoàn, đơn vị thành phô 
Nsài siêu Việt — thành viên, đơn vị thành phô 


Ngài Minh châu — thành viên, đơn vị thành phô 


ó6 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Ngài Thiện Tâm - thành viên, đơn vị thành phô 

Ngài Danh Dĩnh — thành viên, đơn vị Rạch Gia 

Ngài Danh Bận — thành viên, đơn vị Rạch Giá 

Ngài Danh Đệm -— thành viên, đơn vị Rạch Gia 

Ngài Danh Am - thành viên, đơn vị Rạch GIá 

Cư sĩ Danh Ôn - thành viên, đơn vị Rạch Giá 

Nhà thơ Hải Như - thành viên, đơn vị thành phô 

Đỗ Thê Đông (ĐÐ.T. Hiếu ) — thành viên, đơn vị thành phô. 


Ngày 17/09/1979 phái đoàn Phật giáo Việt Nam đáp phi cơ xuông Nam Vang, ra đón phái đoàn 
tại phi trường Pochentong có ông Mác TI và ông Chia Xim, Uy viên Bộ chính trị Đảng nhần 
dân Cách Mạng Campuchia. 


Ngày 18/09/1979 Hòa thượng Bửu Chơn lâm trọng bệnh, nên Hòa thượng Giới Nghiêm thay 
thế chủ trì buồi lễ xuất gia do ông chủ Tịch Mặt Trận Đoàn kết Campuchia làm trưởng ban tô 
chức. Đúng 9 giờ ngày 19/09/1979, lễ xuất gia cho 7 vị sư sãi Campuchia được long trọng cử 
hành tại ngôi chùa lớn Unalôm. Thây tế độ là Hòa thượng Giới Nghiêm, hai vị thây Yết ma là 
Hòa thượng Siêu Việt và Hòa thượng Thiện Tâm. Danh sách 7 vị sư xuất ø1a có tên như sau: 


1/ Bru Dit : 70 tuôi 

2/ Ich Sim : 60 tuôi 

3/ Ken Von : 50 tuổi 

4/ Non Ngoe : 60 tuổi 
5/ Dinh Sarum: 50 tuổi 
6/ Tep Von: 50 tuôi 

7/ Cớt Vai: 80 tuôi 


Bảy vị sư này trước kia đã từng là những vị cao tăng, uyên thâm Phật Pháp, nên chăng bao lâu, 
Phật Giáo Campuchia đã được phục sinh, hiện nay chư Tăng lên tới 60.000 vỊ. 


Trở lại Phật giáo ở quê nhà, vào năm 1981, Phật giáo đã thông nhất tất cả Giáo hội, Giáo phái 
thành một - Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động theo hiển chương của Giáo hội, dưới sự 
chỉ đạo của Đảng và nhà nước. Đại hội tôn cử Hòa thượng CHới Nghiêm đảm nhiệm chức phó 
Chủ Tịch Hội Đông Trị sự Trung ương CHáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc nhiệm hệ phải Nam 
Tông. Pháp Sư Sãiêu Việt, ủy viên Hội đồng Trị sự Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
và HT. Thiện Tâm - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, thư ký Ban TrỊ sự Thành hội Phật 
Giáo Tp. Hồ Chí Minh. 


Năm 1964, Hòa thượng CI1ới Nghiêm lầm trọng bệnh, viên tịch. Sự ra đ1 của Hòa thượng là 
một thiệt thòi to lớn cho hệ phái Nam Tông Việt Nam. Danh từ Tăng Thông kê từ nay mât hăn 
và thay vào đó là danh từ Tăng Trưởng. 


Sau khi Hòa thượng Giới Nghiêm viên tịch, Pháp Sư Siêu Việt được thỉnh cử thay thế chức vụ 
của Hòa thượng CIới nghiêm. Khi nhận chức vụ của Giáo hội giao phó, pháp sư đã hoạt động 
Phật Sự cho giáo hội và hệ phái rất tích cực. Từ đó pháp sư đã giữ các chức vụ Phó Chủ Tịch 
Hội Đông Trị sự Trung ương GHPGVN, phó ban hoăng pháp Trung ương GHPGVN, phó ban 
Trị sự thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh kiêm tăng trưởng hệ phái Nam Tông Việt Nam. 


67 


TY KHEO THIỆN MINH 


Pháp sư thường đi thuyết giảng ở các trường hạ của Phật giáo Bắc Tông và nhũng điểm thuyết 
pháp như chùa Xã lợi, chùa ân Quang, chủa Kỳ Viên, chùa Các Quang v.v. đem lại nhiêu lợi 
lạc cho Tăng n1 và đông bào phật tử cả Nam Tông lần Băc Tông. 


Pháp sư cũng rất quan tâm đến vấn đề phát triển Phật giáo Nam Tông, điển hình như năm 
19858, pháp sư đã lập một Ban tu thư tại chùa Nam Tông để chuyên trách việc chỉnh đôn lại 
Tạng VI diệu Pháp của Hòa thượng Tịnh Sự dịch trước đây, nhờ vậy, hiện nay các bộ kinh 
được xuất bản như Bộ Phân Tích, Nhơn Chê Định, Song Đối, Nguyên Chất Ngữ đã đến tay 
bạn đọc bôn phương. 


Mặt khác, pháp sư thường lên xuống Nam Vang để nỗi tình hữu nghị giữa Phật giáo Việt Nam 
và Campuchia. Đặc biệt là đến mùa dâng y Kathina, pháp sư tổ chức cho chư Tăng và Phật 
tử Việt Nam qua Campuchia làm lễ dâng Y cho các sư sãi bên đó. Đáp lại nhiệt tình đó, phái 
đoàn Phật giáo Campuchia cũng đã nhiêu lần viêng thăm Việt Nam để tỏ lòng thành kính đảnh 
lễ chư Tăng Việt Nam đã phục hôi Phật giáo Campuchia và cám ơn quân đội Việt Nam đã kịp 
thời cứu nguy cho dân tộc họ. Trong gia1 đoạn này, vì nhu cầu phật sự đa đoan nên đề Phật 
sự Giáo hội và hệ phải được chu toàn hơn, được sự đồng ý của ban Tôn Giáo chính phủ, văn 
phòng 2 Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Hào ấn ký ngày 4/11/1989, quyết 
định cho hệ phái Nam Tông thành lập Ban trợ lý cho Hòa thượng Siêu Việt. 


Ban trợ lý gồm: 
Cô vẫn: Hòa thượng Pháp Lạc 
Cô vẫn: Hòa thượng Thiện Thắng 
Cô vân: Hòa thượng Kim Minh 
Trợ lý: Ngài Bửu Phương 
Thư ký I: Đại đức Thích Minh Các 
Thư ký 2: Đại đức Thiện Nhân 


Ban này được thông qua các cơ quan chức năng và chư Tăng các chùa thuộc hệ phái Nam 
Tông để liễu tri vào sáng ngày 01/11/1989.Ban trợ lý hoạt động rất tích cực và đã đem lại 
nhiều tiên bộ khả quan cho hệ phái, đưa hệ phái đi vào nề nếp, đoàn kết gắn bó với nhau. Nhờ 
vậy mỗi kỳ nhập hạ chư Tăng quy tụ về chùa Kỳ Viên trao đôi kinh nghiệm tu tập hoằng pháp 
nhâm cũng cô và phát huy Phật giáo Nam Tông. Đồng thời để chư Tăng nghe phô biến chính 
sách của Nhà nước và hiến chương của Giáo Hội. 


Ban trợ lý này đã đệ đơn xin lại Thích Ca Phật Đài và cũng được nhà nước cùng GHPGVN 
đông ý giao lại cho hệ phải Nam Tông quản lý mà nay Hòa thượng Kim Minh đang thay mặt 
hệ phái đảm nhiệm chức vụ trụ trì. Thích Ca Phật Đài được xem như là Thăng tích của Phật 
giáo và là Tài sản văn hóa của dân tộc. 

Do mâu thuẫn nội bộ và Ngài Bửu Phương đi xuất cảnh nên ban trợ lý ngưng hoạt động nhưng 


pháp lý vẫn còn. Do đó, để giải quyết Phật sự trong khi pháp sư Tăng Trưởng Siêu Việt đang 
lâm bệnh, Đại đức Thiện Hạnh và Đại đức Tịnh Thân đã được cử làm trợ lý cho pháp sư. 


68 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Bài 7: Cơ câu tö chức 





1. Tổ chức Nam Tông Khmer 

Trước và dưới thời Pháp thuộc, Phật giáo Nam Tông người Việt gốc Khmer đều dưới quyên 
quản lý của vua Sãi Campuchia.“° Chư tăng phải đến thủ đô Campuchia học để lẫy văn băng 
Phật học, để đủ thắm quyên hành đạo và hoăng pháp. Chùa chiên xây dựng xong phải đệ trình 
lên vua Sãi đề xin phép đặt tên. Cơ cầu tổ chức là thành lập một Hội đông Kỷ luật Sư Sãi, Hội 
đồng này được sự trợ cấp của chính phủ Hoàng Gia Campuchia thời ây, chính Hội đồng này 
liên lạc với Vua Sãi Campuchia. Cơ câu nhân sự của hội đồng: 


-_ 1 vị Mêkon - nghĩa là vị Sãi Cả (chư tăng), được tập thể bâu để quản lý 1 tỉnh, thay mặt 
chư tăng trong tỉnh để giao thiệp với chính quyên địa phương về mọi phương diện. 

-_ l hoặc 2 vị Balakon (Phó Sãi cả có nhiệm vụ giảng giải giáo lý Tỳ khưu, Sa dị, Phật tử 
và Học sinh, phụ trách tô chức các cuộc lễ tại chùa, sửa chữa và tu bỗ chùa chiên). 

- 1 vị Vineythorkon (phụ trách về giới luật cho chư tăng). 

- _ 1 vị Sammouhakon (phụ trách về văn khó). 

-  Ï vị Lêkhathika (thư ký). 

- _ Vài vị Anoukon (người đại diện SãI các quận trong tỉnh). 


Cơ cầu tô chức này cho đến năm 1945 chấm dứt, vì thời Việt Nam Cộng Hòa, các tu sĩ Việt 


gôc Khmer không được liên lạc với Giáo Hội Campuchia. Tuy nhiên các sư sãi vẫn giữ cơ cầu 
tô chức trong tỉnh theo mô hình Hội Đồng Kỷ Luật Sư Sãi trước đó. 


40. Lê Hương, Người Việt gốc Miên, xuất bản năm 1969 


69 


TY KHEO THIỆN MINH 


Tuy không còn sự chỉ đạo trực tiếp của Vua Sãi Campuchia nhưng tổ chức hội đông vẫn diễn 
tiên tôt đẹp. Vì không có tô chức hội đông từ trung ương đên địa phương nên Hội Đông Kỷ 
Luật Sư Sãi có phần không nhât quán. 


Tại Vĩnh Bình có hai hội đồng: Hội Phật giáo Nguyên Thủy và Giáo Phái Theraväda. Ba 
Xuyên và Bạc Liêu chỉ có một hội đồng, kê từ khi hai tỉnh này còn là một. Kiên Cang và 
Chương Thiện có một Hội Đồng. Phong Dinh có một Hội Đồng. Châu Đốc có hai: Giáo phái 
Dhammayuttika NIkaya và giáo phái Maha NIkaya. 


Năm 1957 ông Sơn Thái Nguyên thành lập giáo phái Theraväda đề thông nhất Phật giáo thành 
một tổ chức, nhưng bộ Nội vụ không chấp thuận. Mãi đến năm 1963, Viện Hóa Đạo công nhận 
giáo phái Theravada Cư sĩ là đại diện cho khôi Phật giáo người Việt gốc Khmer tại trung ương, 
nhưng các tỉnh dường như cũng không hoàn toàn ủng hộ. 


Ngày 19/11/1960, Bộ Nội Vụ cho thành lập Hội Phật giáo Nguyên Thủy của người Việt gốc 
Khmer ở tỉnh Vĩnh Bình. 


Năm 1964, Hội Đoàn kết Sư Sãi yêu nước Miễn tây ra đời do Đại đức Thạch Som làm hội 
trưởng. Đây là một tổ chức đoàn kết các tôn giáo và dân tộc. Đâu tranh vì tổ quốc và nhân dân. 
Có thê nói tô chức này đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của đồng bảo 
Khmer và Sư Sãi Nam bộ.*! 


Tóm lại, hệ thông tô chức của chư tăng người Việt gôc Khmer dưới Giáo hội Trung ương, 
chúng ta thấy cấp tỉnh có hội đông kỷ luật Sư Sãi — Salakon do Mekon đứng đầu, cấp huyện 
có Anukon, cấp xã có Upachhea. Đồng thời mỗi chùa có ban quản trị do khóm, sóc bầu. Mỗi 
chùa có Sãi cả trụ trì, dưới Sãi cả có hai sãi phó và một Achar chuyên dạy giáo lý kinh điển. 


Mùa đông năm 1963, tất cả các giáo phái Phật giáo trên toàn quốc đông lòng với nhau thông 
nhât thành một môi đề thê hiện tĩnh thân Đại Đoàn kêt. Chúng ta thây người Việt øôc Khmer 
có hai phái đoàn Chư Tăng và Cư sĩ tham gia đê thông nhât Phật giáo: 


Giáo Phải Theraväda Tăng Già 
Đại Biểu Chính Thức: 
a/ Cấp trung ương: 
1. Đại đức Thạch Gông (trưởng phái đoàn) 
2. Đại đức Thạch Reach 
3. Đại đức Kim Sang 
4. Đại đức Kiên Phun 
5. Đại đức Danh Bao 
ó. Đại đức Danh Srum 
7. Đại đức Thạch Pêch 


41. Lê Hương, Người Việt gốc Miên, xuất bản năm 1969 
42. Đại hội khoáng đại, Thông nhât phật giáo Việt Nam năm 1963 





70 


l. Vĩnh Bình: Đại đức Thạch Phuone 
2. Ba Xuyên: Đại đức Lâm Se 

3. An Cang: Đại đức Thạch Hương 
4. Phong Dinh: Đại đức Kiến Meach 
5. An Xuyên: Đại đức Thạch Âm 

6. Vĩnh Long: Đại đức Thạch Quít 

7. Tây Ninh: Đại đức Kim Cân 

$. Bình Long: Đại đức Km Kinh 

0. Phước Long: Đại đức Km Pruk 
10. Kiên Cang: Đại đức Danh Qunh 


Giáo Phái Theraväda Cư Sĩ 
I. Sơn Thái Nguyên 
2. Kim Hòa 
3. Kin Sốt 
4. Danh Trị 
5. Danh Huyn 
6. Thạch Tết 
7. Mai The 


b/ Dự khuyết: Châu Công 


b/ Cấp tỉnh: 
[. Vĩnh Bình: Sơn Ruông 
2. An Giang: Châu Meach 
3. An Cang: Chiêm Chuôn 
4. Ba Xuyên: Kim Sa 
5. Phong Dinh: Kiên Sovach 
6. Vĩnh Bình: Kim Kinh 
7. Phong Dinh: Kim Khuonne 
3. VĩnhBình: Thạch Lèo 
9. Ba Xuyên: Thạch Yui 
10. An Xuyên: Cang Thanh Thần 


L. Đại đức Sơn Sun 
2. Đại đức Thạch Suông 
3. Đại đức Sơn Sương 
4. Đại đức Châu Lun 
5. Đại đức Tăng Kim 
6. Đạo hữu Nghĩnh Pan 
7. Đạo hữu Mai Puôi 
$. Đạo hữu Ly Sai 
9. Đạo hữu Tăng Dum 
10. Đạo hữu Sơn Dum 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


ñnÏ 


TY KHEO THIỆN MINH 


Trong đại hội, Đại đức Kim Sang đại diện giáo phái Theraväda người Việt gôc Khmer đọc 
chúc từ đên Đại hội băng tiêng Khmer. 


Sau đại hội thống nhất Phật Ø1ảO, IĐØƯỜI VIỆT sốc Khmer được suy tôn trong viện Hoá Đạo: 
Tông vụ Tăng Sự: có Đại đức Km Sang phụ trách Tăng Bộ Nam Tông Vụ 
Tông Vụ Cư Sĩ: có Đạo hữu Sơn Thái Nguyên phụ trách Thiên tín Nam Tông vụ 


Hội nghị đại biêu thông nhất Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy Phật giáo Nam Tông Khmer 
tham gia GHPGVN thành lập 1961, hoà hợp trong tinh thần đoàn kêt, đoàn đại biêu hội đoàn 
kêt Sư Sãi yêu nước Miên Tây Nam bộ. Đoàn gôm có:?3 


. Hòa thượng Dương Nhơn (trưởng đoàn) 
. Hòa thượng Danh Nhường (Phó đoàn) 
Thượng tọa Liêu Bầu 

Hòa thượng Mahasaray 

Thượng tọa Km Tốc Chơn 

. Thượng tọa Hữu Hinh 

. Hòa thượng Võ Văn By 

. Thượng tọa Chầu Xưng 


Trong Đại hội Hòa thượng Dương Nhơn, đại diện Hội Sư Sãi yêu Nước Miền Tây Nam Bộ 
phát biêu tham luận. Trong tham luận Hòa thượng có phát biểu: “đại diện 419 ngôi chùa, trên 
11 ngàn Tăng Ni và hơn một triệu đồng bào Khmer xin trân trọng gởi lời chào sức khoẻ đến 
chư vị và kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp”. 

Sau khi thành lập GHPGVN, Hòa thượng, Thượng tọa Nam tông Khmer được suy tôn chức vụ 
tại trung ương từng nhiệm kỳ trong nhiều năm qua. (xem phụ lục II) 


2. Tổ Chức Nam Tông Kinh 
Hội Phật giáo Nguyên Thuỷ 


Nội bộ Phật giáo Nguyên Thuỷ Việt Nam có hai tổ chức song song, Tổng Hội Cư Sĩ và Giáo 
Hội Tăng Già. Tổng hội cư sĩ ra đời nhắm mục đích là hỗ trợ Chư tăng trong việc hoăng dương 
chánh pháp, cụ thể là việc Từ Thiện và Văn hoá. Từ lúc thành lập đến năm 1975 có nhiễu 
nhiệm kỳ nhưng đa số là cụ Nguyễn Văn Hiểu đều là hội trưởng, đặc biệt nhiệm kỳ năm 1975 
cụ nguyễn Từ Thiện là hội trưởng. Mỗi nhiệm kỳ bầu bằng cách dân chủ, bỏ thăm kín. 


Danh Sách Ban Quản Trị năm 1957-1958 
1. Hội trưởng: Nguyễn Văn Hiểu 

. Phó hội trưởng l: Đàng Văn Ngộ 

. Phó hội trưởng 2: Văng Công Hương 

. Tổng thư ký: Trần Văn Câm 

. Phó thư ký 1: Đặng Văn Chất 

. Phó thư ký 2: Nguyễn Hạp 

. Thủ quỹ: Đoàn Văn Hai 

. Phó thủ quỹ: Hùynh Công Yến 


@ ¬Il ŒẤA CC: + C2 


43. Hội nghị Đại biểu thông nhất phật giáo Việt Nam 





đc 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


9. Phó thủ quỹ: Ngô VI Thụy 
10. Cô vân: Trân Văn Nhân 
L1. Kiêm soát: Tôn Thât Thiệp 


Thành quả đạt được của Tổng Hội cư sĩ là kiến tạo Tổ Đình Bửu Quang, Kỳ Viên, Thích Ca 
Phật Đài (Vũng Tàu) và bảo tháp Miên Tây; hoạt động rât tích cực và thành công trong công 
tác Từ Thiện xã hội; xuât bản khoảng T50 đầu kinh sách của Phật giáo Nguyên Thủy v.v. 


Tháng 12 năm 1963,“ Hội Phật giáo Nguyên Thuỷ Việt Nam là một trong II giáo phái để 
thành lập GHPGVN Thông Nhật. Hội Phật giáo Nguyên Thuỷ tham dự Đại hội: 


Đại biểu chính thức: 
a) Cấp trung ương: 
1. Đạo hữu Nguyễn Văn Hiểu (trưởng đoàn) 
2. Đạo hữu Trần Văn Nhân 
3. Đạo hữu Đặng Văn Ngô 
4. Đạo hữu Nguyễn Từ Thiện 
5. Đạo hữu Huỳnh Công Yên 
6. Đạo hữu Nguyễn Văn Thành 
7. Đạo hữu Hồ Đắc Thăng 


b) Cấp tỉnh: 
I. Chợ Lớn: Đạo hữu Đặng Minh Ruần 
. Long An: Đạo hữu Dương Huý Thê 
. Gia Định: Đạo hữu Mai Văn Vân 
Ca Định: Đạo hữu Ngô VỊ Thuỷ 
Thủ Đức: Đạo hữu Nguyễn Văn Thành 
. Tây Ninh: Đạo hữu La Phu 
. Vĩnh Bình: Đạo hữu Lại Văn Huyên 
. Phước Tuy: Đạo hữu Lê Quang Vĩnh 
9. Định Tường: Đạo hữu Trân Tắc 
10. Vĩnh Long: Đạo hữu Phạm Km Khánh 
L1. Bình Định: Đạo hữu Phạm Văn Ngàn 
12. Thừa Thiên: Đạo hữu Nguyễn Văn Đồng 
13. Đà Nẵng: Đạo hữu Trương Phú Hơn 


©œ —1 Œ ta G2 ĐÓ 


Trong Đại hội, đạo hữu Hồ Đắc Thăng được suy tôn giữ chức vụ tổng vụ pháp sự, đặc trách 
Xã Hội Vụ. 

Đến năm 1981, Hội Phật giáo Nguyên Thuỷ Việt Nam yếu dân và hoạt động rờ rạc, cho nên 
không có tham gia trong Hội nghị đại biêu thông nhât Phật giáo Việt Nam. Hiện nay Hội Phật 


giáo Nguyên Thuỷ Việt Nam tại Pháp quốc vẫn còn hoạt động do đạo hữu bác sĩ Nguyễn Tối 
Thiện duy trì. 


44. Phiên họp Trù bị Đại hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất năm 1963 


73 


TY KHEO THIỆN MINH 


Giáo hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam 

Ciáo Hội Tăng Giả Nguyên Thuy Việt Nam thành lập 1957 và hoạt động đến ngày 7 tháng 
II năm 1981, tổng cộng có 9 nhiệm kỳ Tăng thống. Hòa thượng Hộ Tông, Bửu Chơn, Giới 
Nghiêm, Ấn Lâm luân phiên đắc cử trong 9 nhiệm kỳ đó. Hòa thượng Thiện Luật, Bửu Chơn, 
Tôi Thắng, Hộ Tông, Siêu Việt luân phiên đắc cử trong 9 nhiệm kỳ với chức vụ phó Tăng 
Thống. Đặc biệt trong 9 nhiệm ky đó, TT. K1m Quang, Pháp Trị, Pháp Siêu, Thiện Căn, Thiện 
Dũng, Giác Minh, Thiện Tâm và Viên Minh đắc cử tổng thư ký GHTGNTVN. 


Năm 1963, Giáo Hội Tăng giả Nguyên Thuỷ Việt Nam là một trong lÌ tô chức Phật giáo, 
thông nhât và thành lập GHPGVN Thông Nhât. Thành phân nhân sự của CI1áo Hội Tăng già 
Nguyên Thuỷ tham gia trong phái đoàn tham dự Đại Hội: 


Đại biểu chính thức: 
a) Cấp Trung ương: 
[. Đại đức GI1ới Nghiêm (trưởng đoàn) 
2. Hòa thượng Tối Thắng 
3. Đại đức Âm Lâm 
4. Đại đức Pháp Tri 
5. Đại đức Tịnh Sự 
6. Đại đức Dũng Chí 
7. Đại đức Tốc Chí 


. Bình Định: Đại đức Bửu Phương 
. Cla Định: Đại đức Hộ Các 
Thừa Thiên: Đại đức Pháp Quang 
Chợ Lớn:Đại đức Các Quang 
Tây Ninh: Đại đức Pháp Chơn 

. Vĩnh Bình: Đại đức Pháp Tôn 

. Đà Nẵng: Đại đức Giới Hỷ 

. ong An: Đại đức Pháp Tịnh 

. Biên Hoà: Đại đức GIới Hỷ 

10. Vũng Tàu: Đại đức Pháp Lạc 
L1. Định Tường: Đại đức Tịnh Tuệ 
12. Gia Định: Đại đức Pháp Siêu 
13. Vĩnh Long: Đại đức Kim Minh 


Trong Đại Hội, Đại đức Pháp Tri đại diện phải đoàn pháp biểu tham luận. 


Cuỗi cùng, đại hội suy tôn Đại đức Pháp Tri phó viện trưởng Viện Hoá Đạo; Đại đức Hộ Các 
tông Uy viên Pháp sư và tông Uy viên tài chính - kiên thiệt. 


Sở dĩ được 9 nhiệm kỳ như vậy là vì năm 1969 Hoà thượng Giới Nghiêm tuyên bố rút 
Ciáo Hội Tăng Giả Nguyên Thuỷ Việt Nam (GHTGNTTVN) ra khỏi GHPGVN Thông Nhất 
(GHPGVNTT) để trở về cương vị cũ tu hành. Chỉ có TT. Pháp Tri và TT. Hộ Giác vần còn 
tham gia hoạt động với GHPGVNTT. Sau khi rút ra khỏi giáo hội thống nhất, Giáo Hội Nam 
Tông sinh hoạt bình lặng trong khuôn khô giới luật của mình cho đến năm 1981 để rỗi gia nhập 
GHPGVN và hiện hữu cho đến ngày hôm nay. 


74 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Năm 1981, Hòa thượng CIới Nghiêm, phó trưởng ban trong Ban Vận Động thành lập GHPGVN. 
Phái đoàn đại diện Giáo hội Tăng già Nguyên Thuỷ Việt Nam tham dự hội nghị thông nhât 
Phật giáo Việt Nam:° 


[. Thượng tọa Siêu Việt (trưởng đoàn) 
2. Pháp Lạc (Phó đoàn) 

3. Thượng tọa Thiện Tâm (thư ký) 

4. Đại đức Kiêm Tâm 

5. Đại đức Viên Minh 

6. Đại đức Hộ Chính 

7. Đại đức Ấn Minh 


Trong đại hội, Thượng tọa Thiện Tâm đại diện Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ phát biểu 
tham luận trong hội nghị, có đoạn: “Hôm nay trong không khí vô cùng hân hoan của ngày VưI 
thông nhất đoàn tựu đại gia đình Phật giáo trong cả nước, chúng tôi mong răng toàn thê Phật 
giáo đô chúng ta nguyện một lòng chung lưng đấu cật với nhau để tạo thành một sức mạnh 
chung, củng nhau đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đạo pháp và dân tộc như truyền 
thông muôn đời của các bậc tiên nhân chư tô. 


Từ năm 1981 đến nay có các vị đại diện Phật giáo Nam Tông tham gia các chức vụ trong Hội 
Đông Chứng Minh, Hội Đông TrỊ Sự và các Ban Ngành viện trực thuộc TW. GHPGVN trong 
những nhiệm kỹ. (xem phụ lục TỪ) 


45. Hội nghị Đại biêu thông nhất Phật giáo Việt Nam năm 1963 


75 


TY KHEO THIỆN MINH 
Bài §: Nội dung 6 kỳ kiết tập Kinh Điển 


6 Kỳ Kiết Tập Kinh Điển 

L) Năm 486 trước CN: 

Hội nghị kết tập kinh điễn lần 1 ở Rajaghgraha có khoảng 500 A-la-hán, do ngài Mahakassapa 
(Đại-Ca-Diễp) chủ trì nhăm góp nhặt lại các bài giảng của Đức Phật Thích Ca. Hình thành 
Luật tạng và Kinh tạng. 


2) Năm 443-379 trước CN: . 
Hội nghỊ kết tập kinh điên lân 2 ở Vesall. 


3) Năm 250 trước CN: ¬ 
Hội nghị kêt tập lân thứ 3 dưới sự bảo trợ của vua A-Dục ở Pataliputra, Ấn Độ. Lân đâu tiên 
ra đời đủ ba tạng kinh: Luật tạng, Kinh tạng và Vi Diệu Pháp tạng. 


4) Năm 94 trước CN: 

Kỳ kết tập kinh điền lần thứ 4 của Thượng tọa bộ ở Aloka, thành Malaya, Tích Lan. Lần đầu 
tiên, sau gân 500 năm truyền khâu. 3 tạng kinh Luật tạng, Kinh tạng & VI Diệu Pháp tạng được 
øhi chép hoàn toàn trên lá Bồi. 


5) Năm 1871: c c 
Kỳ kết tập kinh điên lân thứ 5 ở Mandalay, Miên Điện. Lân đầu tiên, 3 tạng kinh Luật tạng, 
Kinh tạng &VI Diệu Pháp tạng được khắc trên 729 phiên đá hoa cương. 


6) Năm 1954: 
Hội nghị kêt tập kinh lần thứ 6 tại Yangon, Miên Điện. Kinh điên được 1n thành 45 quyên và 
92 quyên chú giải. 


I. Tạng Luật - Bộ Phần Tích Giới Bốn (Vinaya Pitaka — Suttavibhanga) 
Luật Tạng gôm có 09 bộ hay tập, được gọi là: 





76 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


DU VU) ¬. "—..... 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 102 


=s.=: H814 
TẠNG LUẬT 


_ 


ĐẠI PHẦN TÂP YÊU 


| | 


E4 NHÀ XUẤT BẢN TỒN GIÁO SẺ TƯ T00 0ï0ï 000 
Ð P(. 354 - DL. 2006 .. PL 2549 - DL 2035 





1. Phân Tích Giới Tỳ-khưu I (Bhikkhuvibhanga I), gôm: 
Chương VerañJa ( VerañJakandam) 
Chương ParaJika thứ nhất (Pathamaparajikakandam): Tội tà dâm 
Chương Pãrãjika thứ nhì (Dutiyapärãjikakandam): Tội trộm cắp 
Chương Parãjika thứ ba (Tatiyapäräjikakandam): Tội giết người 
Chương Parajika thứ tư (Catutthaparajikakandam): Tội khoe pháp thượng nhân không 
thực chứng 
Chương Mười ba pháp (Terasakandam) 
Chương Bất Định (Aniyatakandam) 


2. Phân Tích Giới Tỳ-khưu II (Bhikkhuvibhanga II), gồm: 
Chương ưng xả đôi trị (nissaggiyakandam) 
Chương ưng đối trị (pãcittiyakandam) 
Chương ưng phát lộ (patidesanryakandam) 
Chương ưng học pháp (sekhiyakandam) 
Chương các pháp dàn xếp tranh tụng (adhikaraqasamathä dhamm8) 


3. Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (Bhikkhunivibhanga), gồm 7 chương: 
l. Chương paräJIka (paraJikakandam) 
2. Chương mười bảy pháp (sattarasakandam) 
3. Chương ưng xả (nissags1yakandam) 
4. Chương ưng đôi trị (päcittiyakandam) 
5. Chương ưng phát lộ (patidesanTyakandam) 


ti 


TY KHEO THIỆN MINH 


6. Chương ưng học pháp (sekhiyakandam) 
7. Chương các pháp dàn xêp tranh tụng (adhikaranasamatha dhamm3) 


4. Đại Phẩm I (Mahävagga ]I), gồm: 
Chương trọng yếu (mahakhandhakam) 
Chương lễ uposatha (uposathakkhandhakam) 
Chương vào mùa mưa (vassupanayIkakkhandhakam) 
Chương lễ pavãranã (pavãranäkkhandhakam) 


5. Đại Phẩm II (Mahäavagøa II), gồm: 
Chương da thú (cammakkhandhakam) 
Chương dược phẩm (bhesajjakkhandhakam) 
Chương kathina (kathinakkhandhakam) 
Chương vy phục (crvarakkhandhakam) 
Chương campa (campeyyakkhandhakam) 
Chương kosambI (kosambIikkhandhakam) 


6. Tiểu Phẩm I (Cullavagøa ]), gồm: 
Chương hành sự (kammakkhandhakam) 
Chương parIväsa (parivasakkhandhakam) 
Chương tích lũy tội (samuccayakkhandhakam) 
Chương dàn xếp (samathakkhandhakam) 


7. Tiểu Phẩm II (Cullavagøa II), gôm: 
Chương các tiêu sự (khuddakavatthukkhandhakam) 
Chương sàng tọa (senasanakkhandhakam) 
Chương chia rẽ hội chúng (sanghabhedakkhandhakam) 
Chương phận sự (vattakkhandhakam) 
Chương đình chỉ giới bốn pãtimokkha (pãtimokkhatthapanakkhandhakam) 
Chương tỳ khưu mi (bhikkhunikhandhakam) 
Chương liên quan năm trăm vị (pañcasatikakkhandhakam) 
Chương liên quan bảy trăm vị (sattasatkkhandhakam) 


§ & 9. Bộ Tập Yếu I & Tập Yếu II (Parivãra I & Parivãra II), gôm: 
Chương mười sáu phân chính thuộc phân tích giới tỳ khưu 
Chương mười sáu phân chính thuộc phân tích giới tỳ khưu ni 
Chương tóm lược về nguồn sanh tội 
Chương sự trùng lặp liên tục 
Chương phân tích cách dàn xếp 
Chương các câu hỏi về bộ hợp phần 
Chương tăng theo từng bậc 
Chương các câu vấn đáp về lễ uposatha 
Chương sưu tập các bài kệ 
Chương phân tích sự tranh tụng 
Chương sưu tập khác về các bài kệ 
Chương cáo tội 
Chương xung đột (phân phụ) 

Chương xung đột (phân chính) 


78 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Chương phân tích kathina 

Chương nhóm năm của upälh 
Chương nguồn sanh khởi 

Chương sưu tập các bài kệ (phân hai) 
Chương các bài kệ làm xuất mô hôi 
Chương năm phân 


LL. Tạng Kinh (Sutanta-Pikata) 

Kinh Tạng gôm có 05 bộ Kinh, được gọi là: Trường Bộ Kinh (Dĩgha Nikãya); Trung Bộ Kinh 
(Maj;hima Nikãya); Tương Ưng Bộ (Samyutta NiIkãya ); Tăng Chị Bộ (Anguttara Nikaãya); 
Tiêu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya). Trong đó, mỗi bộ Kinh (Nikãya) lại bao gồm nhiều tập 
K¡nh khác như sau: 


L) Trường Bộ Kinh (Digha NIkaya) 

Trường Bộ Kinh, Dĩigha -Nikãya (DTgha: dài, Nikãya: Bộ sưu tập Kinh), bao gồm 34 bài Kinh 
ngắn và đài, có chứa một SỐ bài Kinh dài nhất trong tạng Kinh. Chủ đề của các bài kinh rất 
nhiêu, từ những ngụ ngôn, ân dụ đây màu sắc, những chư Thiên ở cõi Trời (vd: Kinh sô 20), 
cho đến hướng dẫn về Thiên định ở Thế gian (vd: Kinh số 22). Nhiêu học giả cho răng Trường 
Bộ Kinh có mục đích hướng dẫn, truyền bá người ta truyền qua con đường Đạo. 





TY KHEO THIỆN MINH 


Trường Bộ Kinh Tập I (Digha Nikaya l) 
(1) Kinh Phạm võng (BrahmaJala Sutta) (9) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapada Sutta) 





(8) Kinh Ca-diệp Sư tử hông (Kassapa- "--....: _ 
Sihanada Sutta) - Kinh Đại Sư tử hông 2 n2 102205038200 00222 
(Mahä-S1hanada Sutta) PPIHHBDS006-)01055 14D) 


Trường Bộ Kinh Tập 2 (DIigha Nikaya 2) 


(20) Kinh Đại Thiện-kiến vương (Mahä- | (29) Kinh Chuyền luân thánh vương Sư tử 
Sudassana Sutta) hồng (Cakkavatfi-Sìhanada Sutta) 


(21) Kinh Xà-n1-sa (Janavasabha Sutta) N Khởi thê nhân bôn (Agganana 
(22) Kinh Đại Điền-tôn (Maha-Govinda (21) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasadaniya 
Sutta) Sutta) 


(23) Kinh Đại hội (Maha-Samaya Sutfa) (a)| (32) Kinh Thanh tịnh (Päsadika Sutta) 


(24) Kinh Đế-thích sở vấn (Sakka-panha 
Sufta) (a) 

(25) Kinh Đại niệm xứ (Maha-Satipatthana | (34) Kinh G1áo thọ Thi-ca-la-việt 
Sufta) (a) (Singalovada Sutta) (a) 


(26) Kinh Tệ-túc (Päyäs1 Sutta) (325) Kinh A-sá-nang-ch1 (Atanäatiya Sutta) 
(27) Kinh Ba-lê (Patika Sutta) (36) Kinh Phúng tụng (SangtfI Sutta) 


(28) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hồng 
(Udumbarika-Sìhanada Sutta) 


(33) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) 


(37) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) 


2) Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikãya) 

Trung Bộ Kinh, Majjhima-Nikãya (majjhima = giữa, trung) bao gồm 152 bài Kinh dài ngắn 
khác nhau. Gồm những Kinh mang tính sâu sắc nhất, khó nhất (vd: Kinh số 1) cho đến những 
câu chuyện mang đây tính kịch nghệ để diễn tả những nguyên lý quan trọng của quy luật 
Nghiệp báo (vd: kinh sô 57, 86). 


S0 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Trung Bộ Kinh Tập lI (Majihima Nikaya l) 


(1) Kinh Pháp môn căn bản (a) (26) Kinh Thánh cầu 

(2) Kinh Tất cả lậu hoặc (a) (27) Tiêu kinh Ví dụ dấu chân voi 
(3) Kinh Thừa tự Pháp (28) Đại kinh Ví dụ dấu chân voi 
(4) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (a) (29) Đại kinh Ví dụ lõi cây 

(5) Kinh Không uê nhiễm (30) Tiêu kinh Ví dụ lõi cây 

(6) Kinh Uớc nguyện (31) Tiêu kinh Khu rừng sừng bò 
(7) Kinh Ví dụ tâm vải (a) (32) Đại kinh Khu rừng sừng bò 
(6) Kinh Đoạn giảm (a) (33) Đại kinh Người chăn bò 

(9) Kinh Chánh tri kiến (a) (34) Tiêu kinh Người chăn bò 
(10) Kinh Niệm xứ (a) (35) Tiêu kinh Saccaka 

(11) Tiểu kinh Sư tử hồng (a) (36) Đại kinh Saccaka (a) 

(12) Đại kinh Sư tử hồng (a) (37) Tiêu kinh Đoạn tận ái 

(13) Đại kinh Khô uẫn (a) (38) Đại kinh Đoạn tận ái 

(14) Tiểu kinh Khổ uân (39) Đại kinh Xóm ngựa 

(15) Kinh Tư lượng (40) Tiêu kinh Xóm ngựa 

(16) Kinh Tâm hoang vu (41) Kinh Saleyyaka (a) 

(17) Kinh Khu rừng (42) Kinh VeranJaka 

(185) Kinh Mật hoàn (a) (43) Đại kinh Phương quảng 
(19) Kinh Song tầm (a) (44) Tiểu kinh Phương quảng (a) 
(20) Kinh An trú tầm (a) (45) Tiêu kinh Pháp hành (a) 
(21) Kinh Ví dụ cái cưa (a) (46) Đại kinh Pháp hành 

(22) Kinh Ví dụ con rắn (a) (47) Kinh Tư sát 

(23) Kinh Gò mỗi (48) Kinh Kosampiya 

(24) Kinh Trạm xe (a) (49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh 
(25) Kinh Bẫy môi (50) Kinh Hàng ma 


Trung Bộ Kinh Tập 2 (Majjhima Nikaya 2) 


(S1) Kinh Kandaraka (76) Kinh Sandaka 

(52) Kinh Bát thành (77) Đại kinh Sakuluday1 
(53) Kinh Hữu học (78) Kinh Samanamandika 
(54) Kinh Potaliya (79) Tiêu kinh Sakuludayi 
(5S) Kinh Jivaka (60) Kinh Vekhanassa 

(56) Kinh Uu-ba-ly (81) Kinh Ghatikara 

(57) Kinh Hạnh con chó (a) (62) Kinh Ratthapala (a) 
(5S) Kinh Vương tử Vô-úy (a) (63) Kinh Makhadeva 

(59) Kinh Nhiễu cảm thọ (84) Kinh Madhura 

(60) Kinh Không gì chuyền hướng (85) Kinh Vương tử Bô-đề 
(61) Kinh Ciáo giới La-hâu-la ở Am-bà-la (a) (66) Kinh Angulimala 

(62) Đại kinh Giáo giới La-hầu-la (87) Kinh Ái sanh (a) 

(63) Tiêu kinh Malunkyaputta (a) (88) Kinh Bahitika 

(64) Đại kinh Malunkyaputta (69) Kinh Pháp trang nghiềm 
(65) Kinh Bhaddali (90) Kinh Kannakatthala 
(66) Kinh Ví dụ con chim cáy (91) Kinh Brahmayu 





TY KHEO THIỆN MINH 


(67) Kinh Catuma 
(68) Kinh Nalakapana 
(69) Kinh Gulissan1 
(70) Kinh KItagrrl 


(71) Kinh Vacchagotta vệ tam minh 


(72) Kinh Vacchagotta về lửa (a) 
(73) Đại kinh Vacchagotta 

(74) Kinh Trường Trảo 

(75) Kinh Magandiya (a) 


(92) Kinh Sela 

(93) Kinh Assalayana 
(94) Kinh Ghotamukha 
(95) Kinh Canki 

(96) Kinh Esukari 

(97) Kinh DhananJanmi 
(968) Kinh Vasettha 
(99) Kinh Subha 

(100) Kinh Sangarava 


Trung Bộ Kinh Tập 3 (Majjhima Nikaya 3) 


(101) Kinh Devadaha 

(102) Kinh Năm và Ba 

(103) Kinh Nghĩ như thê nào? 
(104) Kinh Làng Sama 

(105) Kinh Thiện tinh (a) 

(106) Kinh Bất động lợi ích 

(107) Kinh Ganaka Mogøalana (a) 
(108) Kinh Gopaka Mogsalana (a) 
(109) Đại kinh Mãn nguyệt 

(110) Tiểu kinh Mãn nguyệt 

(111) Kinh Bất đoạn 

(112) Kinh Sáu thanh tịnh 

(113) Kinh Chân nhân 

(114) Kinh Nên hành trì, không nên 
hành trì 

(115) Kinh Đa giới 

(116) Kinh Thôn tiên 

(117) Đại kinh Bốn mươi (a) 


(118) Kinh Nhập tức Xuất tức niệm (a) 


(119) Kinh Thân hành niệm (a) 
(120) Kinh Hành sanh 

(121) Kinh Tiểu không (a) 
(122) Kinh Đại không 


(123) Kinh Hy hữu vị tăng hữu pháp 


(124) Kinh Bạc-câu-la 
(125) Kinh Điều ngự địa (a) 
(126) Kinh Phù-dI (a) 


3) Tương Ung Bộ (Samyutta Nikãya) 


(127) Kinh A-na-luật 

(128) Kinh Tủy phiên não 

(129) Kinh Hiền ngu 

(130) Kinh Thiên sử 

(131) Kinh Nhất dạ hiền giả (a) 

(132) Kinh A-nan nhất dạ hiền giả 

(133) Kinh Đại Ca-chiên-diên nhất đạ hiển giả 
(134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiện giả 
(135) Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (a) 
(136) Đại kinh Nghiệp phân biệt (a) 

(137) Kinh Phân biệt sáu xứ 

(138) Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết 
(139) Kinh Vô trảnh phân biệt 

(140) Kinh Giới phân biệt (a) 

(141) Kinh Phân biệt về sự thật 

(142) Kinh Phân biệt cúng dường 

(143) Kinh GI1áo gIỚI Cấp Cô Độc 

(144) Kinh G1áo giới Channa 

(145) Kinh Giáo giới Phú-lầu-na 

(146) Kinh Giáo giới Nandaka 

(147) Tiêu kinh giáo giới La-hầu-la 

(148) Kinh Sáu sáu (a) 

(149) Đại kinh Sáu xứ (a) 

(150) Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda 
(151) Kinh Khất thực thanh tịnh 

(152) Kinh Căn tu tập (a) 





Tương Ưng Bộ Kinh bao gôm những bài Thuyết giảng được sưu tập lại (samyutta = nhóm, 
sưu tập). Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Bình Anson, Tương Ưng Bộ Kinh bao gồm 7.762 bài 
kinh tương đỗi ngăn, được phân loại và chia thành 56 Tập Kinh Tương Ưng (samyuttas) thuộc 
Tương Ứng Bộ Kinh (Samyutta-Nikäya) này. 


S2 


Tập I- Thiên Có Kệ 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


Chương Một: Tương Ung Chư Thiên 
Chương Hai: Tương Ung Thiên Tử 
Chương Ba: Tương Ung Kosala 
Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma 
Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni 
Chương Sáu: Tương Ung Phạm Thiên 
Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn 


08] Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão 


VangIsa 

[09] Chương Chín: Tương Ung Rừng 

[10] Chương Mười: Tương Ứng Dạ Xoa 
[11] Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka 


Tập III - Thiên Uẫn 


22] Chương Một: Tương Ưng Uấn [a, b, c, 


1, BỊ 
] Chương Hai: Tương Ung Radha 


Chương Ba: Tương Ung Kiên 
Chương Bốn: Tương Ưng Nhập 
Chương Năm: Tương Ung Sanh 
Chương Sáu: Tương Ưng Phiên Não 
Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta 
Chương Tám: Tương Ung Loài Rông 
Chương Chín: Tương Ung Kim Xí Điêu 
Chương Mười: Tương Ung Càn-Thát-Bà 
Chương Mười Một: Tương Ưng Thân 


] Chương Mười Hai: Tương Ủng 


Vacchagota 
[34] Chương Mười Ba: Tương Ung Thiên 


Tập V - Thiên Đại Phẩm 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Tập II - Thiên Nhân Duyên 


[12] Chương Một: Tương Ủng Nhân 

Duyên |a, b, c] 

[13] Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiên 
[14] Chương Ba: Tương Ứng Giới 

[15] Chương Bôn: Tương Ủng Vô Thi 
[16] Chương Năm: Tương Ưng Kassapa 
[17] Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích 

Đắc Cung Kính 

[18] Chương Bảy: Tương Ưng Rahula 
19] Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana 
20] Chương Chín: Tương Ủng Thí Dụ 
21] Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo 
ập LV - Thiên Sáu Xứ 

[35] Chương Một: Tương Ung Sáu Xứ 
[a, b, c, d, e, ƒ, ø| 

[36] Chương Hai: Tương Ưng Thọ 

[37] Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân 
[38] Chương Bôn: Tương Ủng 

Jambukhàdaka 

[39] Chương Năm: Tương Ưng 

Sàmandaka 

[40] Chương Sáu: Tương Ưng 

Mogøsalàna 

[41] Chương Bấy: Tương Ưng Tâm 

[42] Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng 
[43] Chương Chín: Tương Ung Vô Vi 
[44] Chương Mười: Tương Ưng Không 

Thuyết 


Chương Một: Tương Ung Đạo [a, b] 

Chương Hai: Tương Ưng Giác Chỉ [a, b] 
Chương Ba: Tương Ung Niệm Xứ [a, bị 
Chương Bôn: Tương Ung Căn [a, bỊ 

Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cân 
Chương Sáu: Tương Ung Lực 

Chương Bảy: Tương Ưng Như Y Túc 
Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha 
Chương Chín: Tương Ưng Thiên 

Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra 
Chương Mười Một: Tương Ung Dự Lưu [a,b] 
Chương Mười Hai: Tương Ung Sự Thật [a, b] 





TY KHEO THIỆN MINH 


4) Tăng Chỉ Bộ (Anguttara Nikãya) 


Tăng Chi Bộ Kinh (anga = nhân tô, yêu tô + uttara = thêm vào, tăng thêm), bao gồm 9.557 bài 
kinh ngắn, được phân nhóm thành 11 Tập (nipatas), tùy theo số lượng những yêu tô giáo Pháp 
(dhamma) có trong một bài kinh. Ví dụ: kinh Tập Một (“Eka-nipata', 'Book ofthe Ones”) gồm 
những bài Kinh nói về 1 đề tài giáo Pháp nào đó, còn kinh Tập Hai (*Duka-nipata°, “Book of 
the Twos”) nói về 2 để tài giáo Pháp, và cứ như vậy lên đến 11 yếu tó. 


Chương Một Pháp 


Phẩm 01-14 


. Phẩm Sắc 

. Phẩm Đoạn Triền Cái 

. Phẩm Khó Sử Dụng 

. Phẩm Không Điều Phục 

. Phẩm Đặt Hướng Và Trong Sáng 
. Phẩm Búng Ngón Tay 

. Phẩm Tinh Tấn 

. Phẩm Làm Bạn Với Thiện 
. Phẩm Phóng Dật 

. Phẩm Phi Pháp 

. Phẩm Thứ Mười Một 

. Phẩm Vô Phạm 

. Phẩm Một Người 

. Phẩm Người Tôi Thắng 


Phẩm 15-21 


15. Phẩm Không Thể Có Được 
1ó. Phẩm Một Pháp 

17. Phẩm Chủng Tử 

18. Phẩm Makkhali 

19. Phẩm Không Phóng Dật 
20. Phẩm Thiên Định (1) 

21. Phẩm Thiền Định (2) 


Chương Hai Pháp 


Phẩm 01-04 


01. Phâm Hình Phạt 

02. Phẩm Tranh Luận 

03. Phẩm Người Ngu 

04. Phẩm Tâm Thăng Băng 





Phẩm 05-17 


. Phẩm Hội Chúng 

. Phẩm Người 

. Phẩm Lạc 

. Phẩm Tướng 

. Phẩm Các Pháp 

. Phẩm Kẻ Ngu 

. Phẩm Các Hy Vọng 
. Phẩm Hy Cầu 

. Phẩm Bồ Thí 

. Phẩm Đón Chào 

. Phẩm Nhập Định 

. Phẩm Phẫn Nộ 

. Phẩm Thứ Mười Bảy 


Chương Ba Pháp 


S4 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Phẩm 01-04 


01. Phẩm Người Ngu 

02. Phẩm Người Đóng Xe 
03. Phẩm Người 

04. Phẩm Sứ Giả Của Trời 


Phẩm 11-16 


11. Phâm Chánh Giác 
12. Phẩm Đọa Xứ 
13. Phẩm Kusinàra 


14. Phâm Kẻ Chiến Sĩ 
15. Phẩm Cát Tường 
16. Phẩm Lõa Thê 


Phẩm 05-07 Phẩm 08-10 


05. Phẩm Nhỏ 
0ó. Phẩm Các Bà-la-môn 


07. Phẩm Lớn 


08. Phẩm Ananda 
09. Phâm Sa-môn 


10. Phẩm Hạt Muối 


Chương Bốn Pháp 


Phẩm 01-03 Phẩm 04-06 Phẩm 07-12 


. Phẩm Bhandagàma 04. Phẩm Bánh Xe 07. Phẩm Nghiệp Công Đức 

. Phẩm Hành 05. Phẩm Rohitassa 08. Phẩm Không Hý Luận 

. Phẩm Uruvelà 06. Phẩm Nguôn Sanh Phước 09. Phẩm Không Có Rung Động 
10. Phẩm Asura 
11. Phẩm Mây Mưa 
12. Phẩm Kesi 


Phẩm 19-21 
19. Phẩm Chiến Sĩ 
20. Đại Phẩm 
21. Phẩm Bậc Chân Nhân 


Phẩm 13-18 


. Phẩm Sợ Hãi 

. Phẩm Loài Người 
. Phẩm Ánh Sáng 

. Phẩm Các Căn 

. Phẩm Đạo Hành 

. Phẩm Tư Tâm Sở 


Phẩm 22-28 


. Phẩm Ô Uễ 

. Phẩm Diệu Hạnh 

. Phẩm Nghiệp 

. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 
. Phẩm Thắng Trí 

. Phẩm Nghiệp Đạo 

. Phẩm Tham 


Chương Năm Pháp 


Phẩm 13-18 


13. Phẩm Bệnh 
14. Phẩm Vua 


Phẩm 07-12 


07. Phẩm Tưởng 
08. Phâm Chiến Sĩ 


Phẩm 01-06 


01. Phẩm Sức Mạnh 
Hữu Học 


Phẩm 19-26 


. Phẩm Rừng 
. Phẩm Bà-la-môn 


02. Phẩm Sức Mạnh 
03. Phâm Năm Phần 
04. Phẩm Sumana 
05. Phẩm Vua Munda 
06. Phẩm Triền Cái 


09. Phẩm Trưởng Lão 
10, Phẩm Kakudha 
11. Phẩm An Ôn Trú 
12. Phẩm 
Andhakavinda 


15. Phẩm Tikandaki 
1ó. Phẩm Diệu Pháp 
17. Phâm Hiềm Hận 
18. Phẩm Nam Cư Sĩ 


. Phẩm Kimbila 

. Phẩm Mắng Nhiếc 
. Phẩm Du Hành Dài 
. Phẩm Trú Tại Chỗ 

. Phẩm Ác Hành 

. Phẩm Cụ Túc Giới 





S5 


TY KHEO THIỆN MINH 


Chương Sáu Pháp 


Phẩm 01-03 Phẩm 04-05 Phẩm 06-12 


01. Phẩm Đáng Được Cung Kính 04. Phẩm Chư Thiên 06. Đại Phẩm 
02. Phẩm Cần Phải Nhớ 05. Phẩm Dhammika 07. Phẩm Chư Thiên 
03. Phẩm Trên Tât Cả 08. Phẩm A-la-hán 
09. Phẩm Mát Lạnh 
10. Phẩm Lợi Ích 
11. Phẩm Ba Pháp 
12. Phẩm Các Kinh Không 
Nhiếp Trong Phẩm 


Chương Bảy Pháp 


Phẩm 01-03 Phẩm 04-06 Phẩm 07-09 


01. Phẩm Tài Sản 04. Phẩm Chư Thiên 07. Đại Phẩm 
02. Phẩm Tùy Miên 05. Phẩm Đại Tế Đàn 08. Phẩm Về Luật 
03. Phâm Vaji (Bạt-kỳ) 06. Phâm Không Tuyên Bô 09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp 


Chương Tám Pháp 


Phẩm 01-03 Phẩm 04-06 Phẩm 07-10 


01. Phẩm Từ 04. Phẩm Bồ Thí 07. Phẩm Đất Rung Động 
02. Phẩm Lớn 05. Phẩm Ngày Trai Giới 10. Tham Ái 
03. Phẩm Gia Chủ 06. Phẩm Gotami 08. Phẩm Song Đôi 

09. Phâm Niệm 


Chương Chín Pháp 


Phẩm 01-03 Phẩm 04-10 


01. Phẩm Chánh Giác 04. Đại Phẩm 
02. Phẩm Tiếng Rồng Sư Tử 07. Phẩm Niệm Xứ 
03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình 10. Phẩm Tham 
05. Phẩm Pancala 
08. Phâm Chánh Cần 
06. Phẩm An Ôn 
09. Phâm Bốn Như Ý Túc 





SỐ 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Chương Mười Pháp 


Phẩm 01-03 Phẩm 04-06 Phẩm 07-09 Phẩm 10-12 


01. Phẩm Lợi Ích 04. Phẩm Upàli và Ananda |_ 07. Phẩm Song Đôi 10. Phẩm Nam Cư Sĩ 
02. Phâm Hộ Trì 05. Phâầm Măng Nhiêc 08. Phâm Ước Nguyện 11. Phâm Sa-môn Tưởng 
03. Phẩm Lớn 06. Phầm Tâm Của Mình 09. Phầm Trưởng Lão 12. Phầm ĐI Xuông 


Phẩm 13-22 


13. Phẩm Thanh Tịnh 18. Phẩm Thiện Lương 

14. Phẩm Thiên Lương 19. Phẩm Thánh Đạo 

15. Phẩm Thánh Đạo 20. Phẩm Các Hạng Người 

1ó. Phẩm Người 21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh 
17. Phẩm Janussoni 22. Phẩm Không Có Đầu Đề 


Chương Mười Một Pháp 


Phẩm 01-03 
01. Phâm Y Chỉ 
02. Phẩm Tùy Niệm 
3. Phẩm Tổng Kết 





5) Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya) 

Tiêu Bộ Kinh (Sưu tập lớn những quyên sách ngăn, khudda = nhỏ hơn, ít hơn), bao gồm 
khoảng 24 tập hay quyền, chứa khoảng 273 câu chuyện và khoảng 2,607 bài Kệ, thơ của Tỳ 
khưu kế được ghi lại. (Tất cả những con số này có thể được tính hay liệt kê một cách rất khác 
nhau, tùy theo cách tính tổng các bài trùng lặp, cách phân loại Kinh, bài thuyết giảng, văn xuôi 
hay băng Kệ của Đức Phật và những câu chuyện, những bài kệ, bài thơ khác nhau của các Tỳ 
khưu được lưu truyền). 


Tập I Tập H 
1.1 Kinh Tiểu Tụng 2.1 Chuyện Thiên Cung 
1.2 Kinh Pháp Cú 2.2 Chuyện Ngạ Quỷ 
1.3 Kinh Phật Tự Thuyết 2.3 Đại Minh 
1.4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy 2.4 Tiêu Minh 
1.5 Kinh Tập 2.5 Vô Ngại Giải 

2.6 Hạnh Tạng 

2.7 Phật Sử 


Tập II Tập IV 


3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ Chuyện Tiên Thân I (số 1-120) 
3.2 Trưởng Lão NI Kệ 


TậpVI - TlậpV - 

Chuyện Tiên Thân III (sô 264-395) Chuyện Tiên Thân II (sô 121-263) 
TậpVIH - Tập VI. 

Chuyện Tiên Thân IV (sô 396-472) Chuyện Tiên Thân V (sô 473-520) 
TậpIX _~ TậpX _- 

Chuyện Tiên Thân VI (sô 521-539) Chuyện Tiên Thân VI (sô 540-547) 





TY KHEO THIỆN MINH 


III. Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma Pitaka) 


S8 


Bộ Pháp Tụ DhammasangamI (Classiication of Dhamma 
Bộ Phần Tích (Phân Biệt) Vibhanga (D1v1slons) 
Bộ Chất Ngữ (Giới Thuyết) Dhatukatha (Discourse on Elements) 


Bộ Nhân Chế Định (Nhân Thi Thuyết) Puggala Pannatti (The Book 
on Individuals) 


Bộ Ngữ Tông (Biện Giải) Kathavatthu (Points of Controversy) 
Bộ Song Đối (Song Luận) Yamaka (The Book of Pairs) 
Bộ VỊ Trí (Phát Thú) Patthana (The Book of Causal Relations) 





LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


~ 


Bài 9: Chùa chiên & thời khóa tu tập - sinh hoạt — nghỉ lễ 





Chùa Bửu Long (Phật giáo Nam Tông Kinh, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh) 


Chùa chiên là nơi cư ngụ và sinh hoạt của chư Tăng. Theo giới luật thì vị Tỳ khưu không được 
tự động đứng ra xây chùa mà phải được sự chỉ dẫn của chư Tăng và làm đúng theo thước tậc 
của Đức Phật đã chế định. Thể nên, chùa chiền của Phật giáo Nam Tông đa số là cư sĩ đứng ra 
xây dựng rồi dâng cúng đến chư Tăng. 


Điểm đặc biệt là hầu hết các chùa Phật giáo Nam Tông đều có kết giới Sĩma, vì đây là giới luật 
nên chư Tăng rất xem trọng. Nếu như chùa không có kết giới Sĩma thì các Tăng sự quan trọng 
đêu không cử hành được, ví dụ như tăng sự dâng y, tăng sự xuất gia v.v. trong khi chư Tăng cử 
hành Tăng sự thì người thế, ngoại đạo và Sa di không được ở trong vòng Sĩma, còn ngược lại 
thì không thành tựu. Nghi thức kết giới SĩIma rất công phu và tỉ mỉ. Hình thức này đã có từ hôi 
Đức Phật còn sinh tiền và chư Tăng gìn giữ truyền thống đó cho đến ngày hôm nay. 


Chùa Phật giáo Nam Tông là nơi hoăng pháp, dạy học, . dạy thiên định đồng thời là nơi đáp ứng 
nhu câu của tín ngưỡng của người tại gia tu sĩ như là cầu an, cầu siêu, trai tăng, đám cưới, đảm 
giỗ đều tô chức ở chùa. Nói tóm lại, tật cả các nghi lễ cúng kiến của người tu sĩ đều có thỉnh 
chư Tăng chứng minh. Phật giáo Nam Tông đã du nhập đến Việt Nam hơn nữa thế kỷ và bây 
giờ các chùa chiên đã có mặt trên hai miền đất nước. 


S9 


TY KHEO THIỆN MINH 





Hình ảnh móc giới Sữma 


Phật giáo Nam Tông Khmer hiện nay có hơn 450 ngôi chùa, với khoảng 10.000 vị sư, chiếm 
khoảng 205 trên tông sô tu sĩ Phật giáo cả nước (tính đên năm 2014). Danh sách tên chủa chi 
tiêt xem thêm ở phân phụ lục Ï. 


Chuyện kê răng vào năm 1946, Cô Đại lão Hòa thượng Lâm Em trong một lần đi tìm đất 
đề xây dựng một ngôi chùa Khmer đâu tiên tại xứ Sài Gòn- Gia Định. Không biết do duyên 
số trời định thê nào, ngài đã quyết định dừng chân ở lại, dựng lên một ngôi chủa lây tên là 
Chantarangsay (theo tiếng kinh Chantarangsay có nghĩa là Ánh Trăng) trên nên của một bãi 
bôi lầy lội ở bờ kênh Nhiêu Lộc. 























KT Sun HE SE SG“... 
F Ĩ | F= ự l I mi NHI “xi " 
L1 ẢN | 






Ă Ỉ 
: ` 
c1 [ | Ì | L,) lÌ : 
\ị Miễn N Ãã XS mm. ` 


-#awv.lie hthticzfiet:f 


Ko HÀ VỀ cóc nh TƯ: 
"na... Sönnhde,— : , Bà ng — “`. dăa== Tôn E2 70H La MST. | II ——...... 


Hi 17m1mmmẮẪẪgajaD0ẲẴẰẴẲẴniH 





Chùa Chantarangsay (Chùa Ảnh Trăng tuyệt đẹp giữa lòng Sài Gòn) 


90 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 





Chính điện chua 1ngøkorajaborey (Trà Vĩnh) Chùa Monivongsa Bopharam (Cả Mau) 





Bích họa tại Chùa M\onivongsa Bopharam 


0I 


TY KHEO THIỆN MINH 


Phật giáo Nam Tông Kinh có 129 ngôi chùa (cập nhật năm 2017) ở các tỉnh thành. Danh sách 
chi tiêt xem thêm ở phân phụ lục 2. 





Chùa Kỳ Viên, Q. 3 


02 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


PS. si 6a. .ằ- =..< 





Chùa Bứu Quang, Q. Thủ Đức 


- kì mm — _ nh TC 


F° ¬34/ ` Ôổ 6 6 h.“c V =sv_ S.Ợ.N6 g7. LÔ ẢÔ,UGẺ 


..a Ì 
_. F 


= 





Chùa Nam Tông 


03 


TY KHEO THIỆN MINH 


Thời khóa tu tập sinh hoạt của Chư Tăng và Phật Tử 
Về phương diện chư Tăng có hai sinh hoạt chính: 


L/ Học Tam Tạng và chú giải 
2i Thực hành lời dạy của Đức Phật hầu đem lại hạnh phúc an vui cho mình và cho người, 
đông thời truyên bá chánh pháp lợi lạc quân sanh. 


Hằng tháng chư Tăng có hai nhiệm vụ phải làm, ngày 15 và ngày 30 là ngày lễ Bồ Tát 
(Uposatha: Phát lộ) của chư Tỳ khưu. Đến giờ cử hành lễ, chư Tỳ khưu quang lâm chính điện, 
tật cả đều lễ bái tam bảo. Sau đó các vị cử hành lễ sám hồi với nhau. Đây là hình thức trình bày 
các lỗi lầm của mình do thân khẩu ý ô nhiễm trong nửa tháng qua với vị Tỳ khưu đồng phạm 
hạnh. Sám hồi xong các VỊ bắt đầu cử hành lễ Uposatha, nghi thức phải có đèn, nước v.v. một 
vị vân, một vị đáp, kiểm tra nghi thức hành lễ có hợp pháp chưa. Kê đến, một vị thông thạo 
luật đại diện chư Tăng trùng tuyên lại 227 giới của Tỳ khưu. Nếu vị nào trong sạch thì im lặng 
hoặc nói lời hoan hỷ “Sadhu Sadhu” nếu có phạm giới thì xin sám hồi hoặc chịu hình phạt theo 
giới luật của Đức Phật đã cắm chê. 





Lễ Bồ Tát (Uposatha: Phát lộ) của chư Tỳ khưu 


Sáng và chiêu đúng giờ quy định chư Tăng tập trung lên chính điện lễ bái lam Bảo, tán dương 
ân Đức Phật, Pháp, Tăng. Những bài kinh chư Tăng tụng thường nhắc nhở đời sông phạm 
hạnh thanh cao của các vỊ. 


Phật giáo Nam Tông thường chú trọng phương diện thiên định. Nên muốn cho thiền định phố 


biến và người phật tử có cơ hội tu tập, gieo duyên lành giải thoát, chư Tăng thỉnh thoảng mở 
những khóa tu ngăn hạn hoặc dài hạn ở các thiên viện hoặc chùa. Ngày xưa Hòa thượng Hộ 


94 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Tông, Hòa thượng Hộ Pháp và Hòa thượng Giới Nghiêm có mở những trường thiên dành chư 
Tăng và Phật tử, nhât là Tam Bảo thiên viện và chùa Bô Đê Vũng Tàu, chùa Phật Bảo, Phúc 
Tuệ Tịnh Môn (Bàn cò) Tam Bảo Tự (Đà Năng) Thiên Lâm Tự (Huê) v.v. 





Ngày nay các đệ tử của quý ngài tiếp tục theo truyền thông tốt đẹp đó. Hòa thượng Pháp Minh, 
Hòa thượng Giới Hương cất am thanh tịnh ở nghĩa địa xa văng dân làng (Gò Dưa Thủ Đức) 
tu thiền liên tục cho đến ngày viên tịch. Hòa thượng Bửu Hạnh, Thượng tọa Pháp Tâm cũng 
đang tu thiền như vậy. Nhưng riêng Hòa thượng Bửu Hạnh sau này xây thiên viện Phật Quang 
tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cho chư Tăng và hành giả bốn nơi đến tu tập, phong cảnh ở thiền viện 
này rất thích hợp cho những người có đời sống độc cư. 


Từ năm 1984 đến 1990, Thiên sư Ấn Minh mở khóa tu Tứ Niệm xứ ở chùa Phật Bảo và chùa 
Bửu Thăng vào mỗi buổi chiêu. Hòa thượng Viên Minh dạy thiên mỗi tuân một ngày thứ bảy ở 
chùa Bửu Long. Hòa thượng Tăng Định mở khóa tu cho các hành giả ở chùa Kỳ Viên vào mỗi 
buôi chiều Chủ Nhật và một tháng 2 ngày thiền tích cực, trọn ngày 15 và 01 hàng tháng. Đông 
thời Pháp Sư Bửu Chánh mở thiên viện Phước Sơn (Long Thành — Đồng Nai) chu vi khoảng 
52 mâu, phong cảnh văng vẻ, thanh tịnh rất thích hợp cho hành giả tu thiên. Tại Thiên Viện 
này, nay có rất nhiêu cốc liêu được xây dựng đề cho hành giả tu niệm, vì Thiên Viện rộng lớn 
nên các pháp Sư cho các hành giả được xây cốc riêng để tiện bề tu hành. Thỉnh thoảng Hòa 
thượng Hộ Tịnh và Hòa thượng Tăng Định có mở các khóa tu ngắn hạn hoặc dài hạn cho các 
hành giả thực tập pháp môn Tứ Niệm Xứ. Đồng thời có những vị Hòa thượng ở nước ngoài về 


05 


TY KHEO THIỆN MINH 


thăm quê hương, Ban tô chức Thiền Viện có cung thỉnh quý Ngài lên dạy thiên cho các hành 
giả. Như Hòa thượng Km Triệu (Khippapanno), Đại đức Nagasena và Hòa thượng Trí Dũng, 
phía cư sĩ có cô Lê Thị Thu v.v. 


GIÁC NGỘo„ 


LÊ LA K, 0Ì: ¡cổ CẢI, 





Thiên viện Phước Sơn (Đôi Lá Giang) 


Tổ đình Bửu Quang thường xuyên mở những khóa thiền Tứ Niệm Xứ vào ngày Chủ nhật do Ni 
trưởng Tu nữ Liên Nhu giảng dạy; Ngày mùng 8 âm lịch hăng tháng có khóa thiên dành cho mọi 
người do Đại đức Thiện Minh hướng dẫn; Thiên sư Nguyên Tuệ thỉnh thoảng tô chức khóa thiền 
ở Tổ đình Bửu Quang, Phước Sơn, Thiên viện Bộ Đề, Tam Bảo Đà Nẵng, Hà Nội v.v. 

Khoảng năm 2012, Hòa thượng Thiện Tâm - Chùa Phố Minh liên tục tổ chức khóa tu Thiên 
niệm Phật: “Á Rá Hãng- Phật Trọn Lành”; Đại đức Thiện Minh và Ban tố chức Thiên liên 
tục tổ chức khóa tu Thiền niệm Phật: “Á Rá Hãng Sâm Ma Sâm Bút Thô” ở Thiền viện Thiện 


Minh- tỉnh Vĩnh Long, Thiền viện Bồ Đề- Tp. Vũng Tàu, Chùa Thanh Long - Tỉnh Bình 
Dương, Chùa Bửu Châu- Tỉnh Trà Vĩnh, môi khóa tu như vậy có khoảng 200 phật tử tham dự. 


Ì 





Thiên Viện Thiện Minh, khóa tu Thiên niệm Phật: “Á Rá H 1ng - Sâm ma sám bút thô ` 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Từ năm 2014, Thượng tọa Tiên sĩ Bửu Chánh và Đại đức Tiền sĩ Thiện Minh hăng năm tổ chức 
khóa thiên quôc tê tại Chùa Đại Lộc- An Độ cho hành giả tu tập. 


Gân đây nhất, Đại đức Tiến sĩ Thiện Minh thành lập Thiền viện Giác Hoàng - tỉnh Bình Dương 
đê đáp ứng nhu câu hành thiên Tử niệm xử cho các hành giả. Nơi đây sẽ thường xuyên tô chức 
những khóa tu thiên quôc tê. Phong cảnh rât thanh tịnh, diện tích khoảng 15.000 mZ đât. 





Tóm lại, phong trào thiên quán trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cả Bắc Tông 
lẫn Nam Tông đều đã và đang phát triển một cách cực kỳ mạnh mẽ. Vì đời sống văn minh của 
nhân loại càng ngày càng xa với bà mẹ thiên nhiên, đầu óc căng thắng cộng với tiêng Ôn ảo, 
và sự ô nhiễm bên ngoài tác động vào con người rất nhiều. Do đó, muốn giải quyết tình trạng 
mất quân bình này, Phật giáo cân phải đưa tinh thần Thiên vào sinh hoạt quân chúng. 


Ngoài ra Phật giáo Nam Tông còn có những sinh hoạt đặc biệt vào những ngày răm và những 
ngày lê lớn theo truyền thông đề tạo cơ hội cho người phật tử tại gia đi chùa, lê phật, thọ Tam 


Qui Ngũ GIới, bô thí, cúng dường Tam Bảo, nghe pháp, luận đạo, hay thọ trì Bát Quan Trai CIỚI. 


Lễ Hội Răm Tháng Giêng 





Lễ hội Răm Tháng Giêng (Chùa Bửu Quang, Thủ đức) 


Theo kinh điển Pã|i, ngày rằm tháng giêng có hai ý nghĩa: 
I. Đức Phật tuyên hứa và khăng định với Ma vương 3 tháng nữa Ngài sẽ lên đường tịch diệt. 





97 


TY KHEO THIỆN MINH 


2. Ngày đại hội thánh Tăng gồm có 1250 vị Tỳ khưu xuất gia Ehibhikkhu, đồng quy hội về 
nghe ý kiên Đức Phật và nghe lời giáo huần của Ngài. 


Huấn từ gồm có hai phân: 

Phân 1 gọi là Ovadapatimokka trong đó ngài tóm tắt pháp bảo và 3 câu kệ ngôn: 
Sabbpapassa Akaranam (Chư ác Mạc Tác; không làm mọi điều ác) 
Kusalassa Upasampada (Chúng thiện phụng hành; bồ túc các hạnh lành) 
Sacciftapariyodapanam (Tự tịnh kỳ ý; thanh lọc tâm trong sạch) 
Đó là lời giáo huẫn của Chư Phật ngàn xưa và Đức Thế Tôn ngày nay. 


Phân 2 gọi là Anapatimokka trong đó Ngài chuẩn hành cho các Tỳ khưu hành lễ phát lỗ 
(Uposatha) môi tháng 2 kỳ nhăm ngày răm và 30 (hoặc 29) âm lịch, hâu kiêm điêm giới hạnh 
của mình có được trong sạch chăng. Vì Phật ngôn có câu: Giới luật là nên tảng của Phật giáo. 


Lễ Hội Tam Hợp — Vesak 

Ngày rằm tháng tư âm lịch là ngày kỷ niệm một lúc 3 sự kiện lịch sử: 
1/ Bồ tát Đản sanh 
2/ Bồ tát Thành đạo 
3/ Phật nhập Niết bàn 





Lễ Hội Tam Hợp — Vesak (Chùa Phổ Minh, Gò Vấp) 


Lễ Răm Tháng Sáu 
Ngày rằm tháng sáu kỷ niệm một lúc 4 sự kiện trọng đại: 
1/ Bồ tát Giáng sanh 
2/ Bồ tát Xuất gia 
3/ Đức Phật Chuyển Pháp luân 
4/ Phật Thị hiện Song thông nhiếp phục ngoại đạo 
5/ Khởi đầu mùa An cư của chư Tăng 


Vào ba ngày răm lịch sử quan trọng nảy, buồi sáng Phật tử đến chùa cúng dường chư Tăng để 
cầu an, cầu siêu và hồi hướng cho cửu huyện thất tô đã quá vãng; buổi tôi tô chức thọ hạnh 
đâu đà, chư Tăng và Phật Tử cùng nhau thức suốt đêm đề cúng dường Đức từ phụ với chương 
trình hành đạo rất nghiêm túc như tụng kinh, nghe pháp, luận đạo, chiêm bái Xá Lợi, tọa thiên, 
kinh hành, và trao đồi kinh nghiệm tu tập. 


0S 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


“ 

œ®» 

= 
.œ<› 


¡ Dâng Pháp Y Kathina 





Sau ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng (từ ngày 16/6 đến 15/9 âm lịch) là lễ dâng Y kathina. 
Theo luật, Đức Phật cho phép được tô chức dâng Y trong vòng 1 tháng (từ ngày 16/9 đến 15/10 
âm lịch) mỗi chùa chỉ được tô chức dâng Y một ngày trong tháng đó mà thôi, vì vậy lễ Kathina 


đã trở thành ngày lễ hội tưng bừng của chư Tăng và Phật Tử hệ phái Nam Tông. 

Chư Tăng và Phật Tử luân phiên tham dự lễ Dâng Y từ chùa này sang chùa khác. Mỗi chùa có 
một vị Đại thí chủ Dâng Y hoặc là thí Chủ tập thể. Điều kiện Thí chủ phải sắm ít nhất là một 
trong các vật dụng như tam Y, bình bát, hay tứ vật dụng cúng dường chư Tăng nhập hạ tại mỗi 
tự viện. 


Trước hết theo nghi thức, thí chủ và phật tử đội tam Y, quả bát và tứ vật dụng đi nhiễu phật 3 
vòng để tỏ lòng tôn kính. 


Sau đó rước y vào điện Phật tụng kinh lễ bái Tam Bảo xong, một vị Acha hướng dẫn thí chú và 
phật tử tác bạch Dâng Y đến chư Tăng, chư Tăng bắt đâu chính thức đọc tuyên ngôn tăng sự 
ø1ao Y cho một vị Tỳ khưu có Y cũ hoặc vị Trưởng lão chỉ định vị này, chỉ được phép thọ một 
trong ba Y, sau khi đã làm lễ xả Y cũ. Y phải được làm dấu, đặt tên và nguyện thọ đúng luật. 
Tiếp theo, vị thọ Y và chư Tăng nhập hạ cùng chú xứ đều phải đọc lời hoan hỷ (Anumodana), 
lúc đó chư Tăng mới thọ được 5 quả báu mà theo Đức Phật cho phép. Truyền thông luật nghi 
này được chư Tăng Nam Tông thọ trì một cách nghiêm túc. 


= 





=¬ 


TY KHEO THIỆN MINH 





Nghi Lễ Xuất Gia 
Theo luật một giới tử muốn xuất gia phải hội đủ năm điều kiện: 
L/ Phải là người 
2/ Là Nam hay Nữ rõ rệt 
3/ Không phạm ngũ nghịch trọng tội 
4/ Không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm 
5/ Không mắc nợ đời 


Muốn trở thành Sadi phải trải qua giai đoạn huấn luyện tôi thiểu là 3 tháng, trong giai đoạn 
này giới tử phải học thuộc những bài kinh tụng tóm tắt, hoặc kinh xuất gia và luật Sadi băng 
tiếng Pã|i. Còn muốn xuất gia Tỳ khưu phải trải qua giai đoạn tu tập và thông suốt kinh luật 
luận đồng thời phải đủ 20 tuổi đời. 


Nghi thức truyễn giới tu Sadi và Tỳ khưu Phật giáo Nam Tông rất khó. Thây tế độ phải học 
đúng giọng Päli, phải thông suốt kinh luật. Thầy tế độ Sadi và Tỳ khưu tối thiêu phải 10 hạ. 
Theo chú giải toàn bộ Tạng Luật của Ngài Buđhaghosa (quyền SamantaPàsadika) có dạy: “Tất 
cả Tăng sự tuyên ngôn lễ xuất gia mà không đọc băng tiếng Pã|i xem như không thành tựu”. 


Giới phẩm Sadi thành tựu là do thầy Tế Độ hội đủ điêu kiện giới luật quy định, giới tử phải 
đây đủ y pháp và phát âm đúng quy giới mà thây truyền dạy. Còn Tỳ khưu thành tựu không 
những do tư cách của thây Tế độ mà còn hợp lệ của thây Yết ma, Giáo thọ và chư Tăng chứng 
minh nữa, đặc biệt là chỉ thành tựu phẩm hạnh Tỳ khưu khi thầy Yết Ma tụng dứt tuyên ngôn 
lân thứ 3. 





LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 





Hình ảnh xuất gia tại chùa Candaransì, Q.3, Tp. HCM (22 tháng 3 năm Nhâm Thìn, 14/4/2012, 
TT. Danh Lung là thầy Tế độ) 


C"ới luật của Sadi và Tu nữ phải hành: 
- Thọ thập giới 
- Mười pháp hành phạt 
- Mười pháp trục xuất 
- Và 75 ưng học pháp (oai nghi tế hạnh). 
Giới luật của Tỳ khưu phải giữ gồm 4 phân thanh tịnh như sau: 
- CHớI Patimokkha (Ba la đề mộc xoa/Biệt giải thoát thanh tịnh ø1ớiI) 
- Thu thúc lục căn thanh tịnh giới 
- Chính mạng thanh tịnh g1ới 
- Quán tưởng thanh tịnh g1ới 


Ngoài ra hâu hết các chùa đều có tổ chức giảng đạo, thuyết pháp vào những ngày 14, 30 âm 
lịch, có nơi 29 và 14. Đông thời mở các lớp giáo lý căn bản về kinh nghiệm cho các vị mới tu, 
đặc biệt là các lớp Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cho các phật tử muốn nghiên cứu sâu xa vào 
thánh điển .Vì Vậy, hầu hết chư Tăng và Phật tử Phật giáo Nam Tông có trình độ Phật Pháp 
rất căn bản. 


Đặc biệt về kinh Tạng có Hòa thượng Minh Châu dịch, Luận Tạng ngài Hòa thượng Tịnh Sự 
và Luật Tạng có ngài Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Ciới Nghiêm, Đại đức Các GIới dịch 
và Tỳ khưu Chính Thân dịch. Các bộ chú giải Tam tạng TT. Thiện Minh dịch. 


Đến ngày 14 và 30 mối tháng là ngày sám hối định kỳ, phật tử đều đến chùa lễ Phật, nghe 
pháp. Ngày 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29 và 30 hàng tháng, Phật tử thuần thành muốn tu tập tinh tấn 
hơn một bước nữa thì sáng sớm đến chùa thọ Bát Quan Trai giới, nghĩa là giữ 8 giới trọn một 
ngày và một đêm để làm quen với đời sông thanh tịnh phạm hạnh của bậc xuất gia. 


Ngày chủ nhật và các ngày lễ khác Phật tử đến chùa lễ Phật, nghe pháp và luận đạo. Ngoài việc 
trì giới và niệm Phật tham thiên đề tự mình an lạc thanh tịnh ,người cư sĩ còn có nhiệm vụ bảo 
tôn chánh pháp ,ủng hộ chư Tăng tu hành vả hoăng dương Phật pháp. Đôi với gia định người 
phật tử phải biết hiểu kính với cha mẹ, dưỡng dục vợ con, giúp ích thân băng quyến thuộc Đối 
với xã hội, hỗ trợ đồng đạo và tủy sức bô thí siúp đỡ những người bệnh tật cô đơn, đó chính 
là việc làm từ thiện. 


I0I 


TY KHEO THIỆN MINH 


Bồ thí có 2 pháp: Tài thí và Pháp thí 

Tài thí: 

Cúng dường tài vật để xây dựng và tu bô chùa chiên, trai Tăng, làm phước, đóng góp công quả 
tùy sức lực và khả năng của mình, hoặc tủy hỷ và hưởng ứng theo phước sự của người khác 
mang đến gọi là. 


Phật tử Nam Tông thường có khuynh hướng trong việc củng vật thực hàng ngày đến chư Tăng 
băng cách trai Tăng hoặc đề bát. 
Đê Bát: 


1. Phật tử soạn sẵn vật thực chờ chư Tăng đi bát qua nhà thì đem ra cúng dường đề bát; 
2. Thỉnh chư Tăng về nhà để bát trong những dịp lễ giỗ, sinh nhật, khánh thành nhà mới, 
khai trương của hàng, an vị Phật hoặc ma chay v.v. 

3. Đem vật thực đến để bát chư Tăng vào g1ờ thọ trai ở chùa; 

4. Tham dự lễ để bát hội khi có thí Chủ hoặc chùa tô chức vào những ngày lễ đặc biệt 
như lễ Vu Lan, lễ Chum Panh .v.v. 





Trai Tăng: 


102 


1. Phật tử có thể thỉnh quÍ sư về nhà thiết lễ chư Tăng, dâng cúng vật thực và tứ sự. Trước 
hoặc sau khi chư Tăng thọ trai, thí chủ thường xin thọ lại quy giới cho trong sạch và thỉnh 
một vị cao Tăng thuyết pháp giảng kinh hoặc ban bồ đạo từ để sách tấn thiện tâm của gia 
đình và thân băng quyên thuộc đến tham dự. 

2. Trong trường hợp nhà của chật hẹp hoặc bận làm ăn buôn bản, thí chủ thường củng ø1a 
đình thân nhân và bạn đạo đến chùa xin trai Tăng làm phước. LỄ trai tăng ở chùa thường 
tô chức tại chính điện hoặc trai đường trong điều kiện rộng rãi và tôn nghiêm hơn nên số 
người tham dự nghe pháp cũng được nhiều hơn. 


Pháp Thí: 





Hòa thượng Giới Đức thuyết pháp 





LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


_M: 


II» uy ni: 
(0 2Á NHÀ! 
' h 


Iðm H1, :N| | Ỉ 
1 II” SA 00000 „ 
TĂC 1A 
== 6 . ng = Í ' ế ¬ 
IIIMAIIIIIII .r li Ề 


' 


Kinh sách ấn tổng 


Phật tử Nam Tông thể hiện pháp thí bằng cách: Thỉnh pháp sư thuyết giảng, cung kính nghe 
pháp, cúng dường pháp sư, ấn tông kinh sách, ủng hộ các trường phật học, dự các khóa giáo 
lý căn căn bản, xem kinh đọc sách đề chia sẻ hiểu biết với người khác, cập học bổng cho chư 


sư du học các nước Phật giáo v.v. 


Tích cực hơn, một sô cư sĩ uyên thâm phật pháp còn phiên dịch, biên soạn, ân tông, ¡n ân, xuất 
bản kinh sách như cụ Nguyễn Văn Hiều, Huỳnh Văn Niệm, Phạm K1m Khánh, Thái Văn Chải, 
Nguyễn Điều v.v. Hỗ trợ đặc lực với chư Tăng trong việc hoăng dương chánh pháp . 


103 


TY KHEO THIỆN MINH 
Bài 10: Đóng øóp của Phật øiáo Nam Tông qua các øiaïi đoạn 


1. Văn hóa 

Phát xuất từ giáo lý Nguyên Thủy của Đức Phật, Phật giáo Nam Tông Việt Nam đã thể hiện 
tỉnh thân nhân văn cao đẹp qua nếp sinh hoạt tu tập phạm hạnh, đạo đức. Mặc dù chưa gây 
được ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng dân tộc các nước Phật giáo Nguyên Thủy như Thái 
Lan, Miễn Điện, Tích Lan nhưng Phật giáo Nam Tông Việt Nam cũng đã đóng góp một phần 
không nhỏ bản sắc của mình trong vẻ đẹp văn hóa chung của dân tộc. 


Tín ngưỡng 
Phật giáo Nam Tông tử thời nguyên thủy của Đức Phật, có nếp sống thiết thực, bình đị, trong 
sảng và tự tin vào con đường hòa thiện, tự giác, giác tha của mình. Phật giáo Nam Tông 
không mang nặng hình thức tín ngưỡng thân bí, không tin tưởng mù quáng vào tha lực của 
đa thần giáo. 


Trong khi đó, tín ngưỡng dân gian của người dân Việt Nam. từ rất lâu đã bị ảnh hưởng bởi tôn 
giáo đa thân của văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ. Với gốc rễ sâu chặt của tín ngưỡng bản xử, 
nên người dân Việt Nam, không tránh khỏi các hình thức mê tín dị đoan. Từ đó, có một số tín 
ngưỡng mê lầm được đánh đồng với tín ngưỡng nhà Phật. 





(Hầu động, xem bói không phải là Phật giáo) 


Sự phát triển của Phật giáo Nam Tông chính là phường tiện nhằm truyền đạt lại những lời dạy 
chân chính của một vị Phật lịch sử (vị Phật có thật). Những lời dạy này giúp cho những tín đồ 
Phật giáo nhận thức ra chân lý trong đời sống thực tế. Từ đây, trí tuệ phát triển, nhận biết được 
sự sinh diệt của Pháp, đây lùi những hiểu biết vô minh, loại bỏ hoàn toàn các hình thức mê tín 
đị đoan, tìm được sự cân băng, an VuI frong cuộc sông. Kính Đức Phật như tâm Đương gláC 
ngộ, hiểu biết lời dạy của Ngài để từ đó đem lại sự hòa bình cho nội tại bản thân và thế giới 
xung quanh, chứ không xem Ngài là đâng thân linh huyền thoại đây uy quyên, có thể giáng 
họa hay ban phúc. 


Giáo ly 
Lời dạy nguyên thủy của Đức Phật là con đường sông động chân thực giúp con người thoát 


khỏi vọng tưởng mê mờ để. Lời dạy của Ngài là phương tiện giúp chúng sanh thoát mê khai 
ngộ, sông một đời sông an lành, sáng suốt, lợi mình, lợi người. 


104 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Những lời dạy đó thể hiện chân thực qua giáo lý Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo. Nỗi bật nhất 
là pháp thiên Tứ Niệm Xứ, trở về soi sáng thân tâm chính mình trong diễn trình tương giao với 
thế giới bên ngoài, tại đây và bây giờ, như tắm gương trong sáng và phản ánh trung thực vạn 
pháp, đây đủ tánh tướng, trong ngoài một cách toàn diện không thiên lệch. 


Về sau, Phật giáo bị phân chia thành nhiều tông phái, kiến giải bất đồng, thiên về siêu hình và 
triệt học, nặng tính huyện bí hoặc lý lưận, nên lời dạy của Đức Phật dân bị pha tạp với tư tưởng 
ngoại đạo, mât đi tính trong sáng thực tiên ban đâu. 


Như vậy, việc truyền bá giáo lý nguyên thủy là đóng góp quí giá vào kho tàng Phật giáo Việt 
Nam, giúp Giáo hội hình thành Bộ Đại Tạng Việt Nam hoàn chỉnh, có chất lượng. Đông thời, 
giúp Phật tử thây được đâu là cốt tủy của đạo Phật, đâu là con đường đem lại giác ngộ giải 
thoát và an lạc tuyệt đôi. 


Giáo dục 

Phật giáo Nam Tông từ ngàn xưa cho đến ngày nay đều có truyền thống giáo dục tự viện (tức 
đào tạo Tăng tài tại môi chùa, do sư phụ truyện dạy lại cho đệ tử từ kiên thức thê, xuât thê cho 
đên phạm hạnh). 





'(3u/nyÊn m4 ca sức Sa hiÊw no. # 3082 hà mẻ Lì 
Fkasarisi.lelhi- SH. ¬ 2S bia NT=— —trun, SG) i11 x | 
[SBNERLEA “ai hc# = Xa ke bung xh, _ “hi BE TH AE 
”' 108/2 TP “SReme. + " _ 

ninh T2. lệ apiisre Mr 2. | | 


Ti na vỉ Mơ 


= 7#ẾU - Si:  2keeigi 









b cá ân lim, 





Trong đó, thành tựu đáng nồi bật phải kế đến là các đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer, 
Trong hai thập niên gân đây Phật giáo Nam Tông tại các tỉnh đông băng sông Cửu Long lại 
được duyên mở trường lớp (học đường) đào tạo Tăng tài. 


Năm 1994, Quyết định 675-TTg năm 1994 về việc giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 


Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bồ Túc Văn Hoá Pali Trung Cấp Nam Bộ do Thủ 
tướng Chính phủ ban hành, Hòa thượng Dương Nhơn làm hiệu trưởng. 


105 


TY KHEO THIỆN MINH 


` ¬ 
==—-——G.. vi: tượng 
".ỷ....—....ưmnố nẽhmhhrV aẻ 
" 'Ð'ÔÔ(ƠỌÔÐÔỒẲN cu. Í I1 IA VIỆT R 
vV 1  Ã Láckdy nhau phú, dinhiưm===mnmsil mm un se cán 
— mm 
| TW FEI ri SỬ lWN R 


ITERE [¡ 
LỄ HM.E GIẢNG 
XẮM HộC ?01ã -2816 


` 


ca 
T-- H 
in Ki Na 
34“: 
tk `» .w 





Trường Bồ Túc Văn Hoá Pali Trung Cấp Nam Bộ, 51A, Tôn Đức Thắng, khóm 5, phường 6, 
TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc lrãng 


Năm 2006, theo quyết định số 171/QĐ/TGCP ngày 14-9-2006 của Ban Tôn giáo Chính phủ. 
Ngày 16-10-2006, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ ra quyết định sô 4077/ UBND- 
XDCB về việc đầu tư xây dựng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer tại phường Châu Văn 
Liêm, quận Ô Môn, thành phô Cần Thơ có diện tích 113.100m2. 


106 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 





Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Ô Môn, Cân Thơ. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam chính 
thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam. 


Giảng viên của học viện là các giảng sư đang giảng tại Học viện Phật giáo tại TP. Hỗ Chí Minh 
(Thiên viện Vạn Hạnh), giảng viên trường Đại học Cần Thơ, các vị giảng viên Khmer đang 
giảng tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Ban Tôn giáo - Dân tộc thành phố Cần Thơ. Các 
giảng viên dạy băng tiêng Việt hay tiêng Khmer. Viện trưởng là Hòa thượng, đức Phó Pháp 
chủ Nã Na Dhammo Danh Nhưỡng. 


Ngày 25/3/2017, lễ đặt đá và vận động công đức xây dựng Học viện Phật giáo Nam Tông 
Khmer tại phường Châu Văn Liêm, quận O Môn, TP. Cân Thơ. 





Tu 
%ẳỶẵÏ 


F TẾ kh 


` 
lk 


¬á 


> 





TY KHEO THIỆN MINH 


Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đã được thành lập và đi vào hoạt động LŨ năm, mặc dù có 
nhiêu cô găng, nhưng học viện còn gặp khó khăn về nhiều mặt. Việc hoàn thiện cơ sở vật chất 
sẽ là điều kiện thuận lợi cho chức sắc và Tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer có nơi tu học 
theo truyền thông. Đây sẽ là một môi trường giáo dục Phật học đào tạo nguôn nhân lực không 
chỉ trong cộng đông Khmer mà vươn ra khu vực và hướng đến thị trường quốc tê. 


Ngoài ra, Phật giáo Nam Tông Việt Nam cùng với các hệ phải Phật giáo khác trong ngôi nhà 
chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tô chức thành công nhiêu buổi hội thảo mang tâm vóc 
khu vực, quốc gia và quốc tế. Ví dụ như: 


Hội thảo khoa học năm 2013 “Phật giáo Nguyên Thủy trong Kỷ nguyên toàn câu hóa” với 4 
chủ đê. 

1. Phật giáo nguyên thủy từ truyền thống đến hiện đại; 

2. Phật giáo nguyên thủy với quá trình hội nhập và phát triển; 

3. Phật giáo nguyên thủy với vấn đề xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện... 

4. Phật giáo nguyên thủy trong đời sông tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 





Hội thảo khoa học năm 2014 “Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc ” với 5 chủ đề. 
1. Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc; 
2. Phật giáo Nam tông Khmer: Những vấn đề triết học và Phật học; 
3. Phật giáo Nam tông Khmer: Những vấn đề hội nhập và phát triển; 
4. Phật giáo Nam tông Khmer: Những vẫn đề văn hóa; 
5, Phật giáo Nam tông Khmer Những vẫn đề giáo dục. 


"m 
| im IRH 
Í swiil: lui ri 





LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Hội thảo khoa học năm 2016 “Phật giáo Nam tông Khmer tính kế thừa, thành tựu và phát 
friển ”; nội dung chính của Hội thảo nhăm nêu bật đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer 
trong phong trào chân hưng Phật giáo từ thế kỷ 19 đến 1975, quá trình phát triển Phật pháp, 
văn hóa dân tộc, giao lưu - tiếp biến văn hóa, những vấn đề và bỗi cảnh toàn câu hóa trong 
Phật giáo Nam tông Khmer. 


l Le he vifeloi : 
tín 5n - 7/1 la: ;n rIxz> : 

'HỘI THÁO KH¿ : : ¬c \ +  - # m— “kxo 
KHMEf “TINH Wí  . v:.YUUUNG lứ: TC | ('. . ban “=S3£°trgi: Hẩn5 gia p8 LP \ „ 


Jiệy Hhagg, nợ - Ji. lớn tới ST _.-" JEi4 sưtr Ìr#.2 24 7nkG ø E8 Han 





Y phục 
Việc biến đổi hình thức để phù hợp với thời đại, quôc độ, thời tiết v.v. là điêu cân thiết nhưng 
cũng làm mất đi nhiều phong tục, tập quản cô xưa rất đáng được bảo tôn. Hình ảnh ba y, một 


bát, đầu tròn, áo vuông đi bộ đây đó để hành đạo và hóa độ chúng sanh đã mất hăn ở một sô 
nước Phật giáo trên thế giới. Mọi thứ đã dân thay đôi theo điều kiện xã hội. 





Bóng y cà-sa thanh thoát không những chỉ gợi lại hình ảnh đời sông của Đức Phật và Tăng 
đoàn từ ngàn xưa, mà còn là bài pháp vô ngôn biểu hiện đời sông thanh cao, dung dị, hiện hòa, 
và giải thoát như chính Đức Phật vân còn tái thê. Hình ảnh này nuôi dưỡng và củng cô them 
niềm tin chân chánh của cộng đồng mộ đạo. Là biểu tượng của sự nhân áI, bao dung: thức tỉnh 
kỊp thời những tâm trí tham, sân, s1, đen tối, xâu xa. 


109 


TY KHEO THIỆN MINH 


VÌ vậy, hình ảnh chư Tăng Nam Tông, xả bỏ hết tiên tài của cải, chỉ mang theo mình tâm y và 
chiếc bát, khất thực một ngày một bữa nhăm duy trì sự sống của thân (sắc), tập trung trí để tu 
tâm (danh) là biểu tượng chân thực nhất, hơn vạn lời nói. Tuy hình thức này giờ có nhiều phần 
chỉ là hình tướng bên ngoài do điều kiện xã hội thay đối, nhưng cũng đã góp phần không nhỏ 
vào việc bảo tôn chánh pháp, đem lại lợi lạc cho đời. 


Ngôn ngữ 

Sở dĩ Đức Phật chọn ngôn ngữ Pã|i của vương quốc Maghadha để thuyết pháp, là vì ngôn ngữ 
ây phô thông nhất ở Ấn Độ thời đó. Ngôn ngữ Maghadha đã được chọn làm ngôn ngữ Kiết 
Tập Kinh Điền Lân I do Trưởng lão Ca Diếp làm chủ tọa và nhà vua A Xà Thế bảo trợ sau ba 
tháng Đức Phật viên tịch. 


Khoảng 300 năm sau, dưới thời Đại để Ashoka, nhà vua thông nhất chọn ngôn ngữ Maghadha 
làm quốc ngữ. Các bia ký của nhà vua đều viết băng ngôn ngữ Maghada, mẫu tự Brahmi. 
Đồng thời, Ngài muốn tránh ngôn ngữ Sanskrit của giới văn chương, triết học, tôn giáo, chính 
trị sau này đã nhuôm đây ý niệm, trừu tượng, bóng bây, mang nhiều ý nghĩa siêu hình huyền 
thoại. Ngôn ngữ Pali dung dị, chât phát chỉ thăng vào sự kiện thực tại hơn là biểu tượng hay 
ý niệm hư ảo. 


Về sau đề đáp ứng nhu câu về luận lý, triết học và văn chương mà giới quý tộc và ngoại đạo đòi 
hỏi, nên nhiều tông phái đã sữ dụng lại ngôn ngữ Sanskrit và tất nhiên lợi bất cập hại, giáo lý 
trong sáng của Đức Phật không khỏi bị xen lẫn vào những ý niệm siêu hình ngoại lai một cách 
vô tình hay cô ý. Không những thế, khi tư xướng này được chuyền tại ra tiếng Trung Hoa, Tây 
Tạng, Nhật Bản thì lại một lần nữa bị ý nghĩa ngôn ngữ đặc thù của bản xứ xen vào thành ra 
rất dễ “Tam sao thất bản”. Đó là lý do vì sao các tông phái ngày càng phân hóa và mâu thuẫn 
dù xuất phát từ một nguồn. 


Vì vậy, việc duy trì ngôn ngữ PA]I tuy chưa hoàn toàn là duy trì chánh pháp, nhưng những văn 
bản cô tiêng PälI đã giúp cho biệt bao học giả sau có cơ hội nghiên cứu học hỏi lại chính những 
lời dạy nguyên thủy nhât của Đức Phật. 


Hiện nay Tam Tạng Päli đã được dịch ra tiếng Việt, chắc chắn đã, đang và sẽ g1úp Phật tử Việt 
Nam có cơ hội so sánh, đánh gía, chọn lựa và nhât là thực hành đê thây đâu thực sự là hương 
vỊ giải thoát mà đạo Phật công hiên. 


Nhi lê 
Phật giáo Nam Tông Việt Nam không đặt nặng nghi lễ, vì chuộng đời sông chân thật, mộc mạc 
và đơn giản. Nhưng Phật giáo Nam Tông Việt Nam rất quan tâm đến giới luật như: 
- _ Tôn kính, chảo hỏi: Theo hạ lạp nhưng không đón rước quá trịnh trọng như phong kiến. 
- _ Trai tăng: Không thọ thực quá ngọ, theo hình thức tam tịnh nhục (không chay không mặn). 
-_ Tụng kinh: Không dùng chuông mõ, để đọc, dễ nghe. Không xướng tán ngân nga. 
- _ Tôn tạo và chiêm bái duy nhất Phật Gautama (Đức Phật Tổ Như Lai). Chỉ dâng hương 
hoa đề tỏ lòng thành kính chứ không dâng cúng vật thực. 
-- Không cúng sao hạn, chuẩn tế, không bói toán coi ngày tốt xấu. 
- Đi khâtthực không nhận tiền bạc, chỉ nhận vật thực đã chin. đo thí chủ tự nguyện dâng 
cúng, không mở lời xin hay nói khéo đề người phải cho. 


II0 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


-_ Mỗi ngày có hai thời tụng kinh lễ bái Tam Bảo vào buổi sáng và buổi chiêu, ngoài ra 
chư tăng thường tụng kinh quán tưởng và chúc phúc cho thí chủ trước khi thọ thực. 
Nói chung, nghi lề Phật giáo Nam Tông thường ngăn gọn, trang nghiêm chứ không rườm rà 
phức tạp. 


Kiên trúc 

Phật giáo Nam Tông chỉ mới có mặt ở Việt Nam khoảng 60 năm, nên chưa thể hiện được bản 
sắc kiến trúc chùa tháp độc đáo riêng biệt. Chùa Nam Tông Việt Nam thường được xây dựng 
giản dị, không cầu kỳ hoa mỹ, cốt để đáp ứng những nhu câu hành lễ như sám hôi, thính pháp, 
trai tăng của hàng Phật tử, và những tăng sự như truyền giới xuất gia, bồ tát, thọ y của chư 
Tăng mà thôi. 


D211) 32 ,\,|Ầ! N- „Nự | 





Tuy vậy, có một sô chùa đã thể hiện được một sô nét kiến trúc cơ bản, mang đậm dâu ân, bản 
sắc văn hóa, nghệ thuật riêng của hệ phải Nam Tông như chùa Kỳ Viên, chủa Bửu Thắng (Tp. 
Hồ Chí Minh), chùa Tam Bảo (Đà Nẵng), chùa Thiên Lâm, chùa Huyền Không (Huế), chùa 
Phước Hải (Vũng Tàu), chùa Thiền Quang (Long Thành), chùa Bửu Đức (Biên Hòa). Đặc biệt, 
hệ phái Nam Tông đã xây dựng được thắng cảnh Thích Ca Phật Đài khá qui mô và nổi tiếng. 


Hiện nay, tô đình Bửu Long cũng đang tiến hành xây dựng Trung Tâm Văn Hóa Phật giáo 
Nam Tông Việt Nam, với những dự án, sẽ là đại diện tiêu biêu cho đường nét kiên trúc độc 
đáo của hệ phái. 


2. Chính trị 

Chư Tăng Phật giáo Nam Tông có lập trường kiên định. Theo giới luật mà Đức Phật đã dạy, là 
không trực tiếp làm chính trị hay tham gia đảng phái chính trị hoặc bất kỳ phe phái đối nghịch 
nào, đông thời cũng không gây bạo động hay chống đối thù nghịch với bắt cứ ai. Chính vì lý 
do đó, khi thây GHPGVN thống nhất bị phân hóa, vì quan điểm chính trị, Phật ø1áo Nam Tông 
Việt Nam đã quyết định rút ra khỏi tổ chức thông nhất này đề bảo tôn đường hướng thuần túy 


[II 


TY KHEO THIỆN MINH 


tu hành. Ngay cả người cư sĩ tại gia, tuy không bị nguyên tắc này ràng buộc nghĩa là họ có 
quyên tự do tham gia chiên trường, gia nhập Đảng phái, nhưng dù ở vị thê nào, họ cũng phải 
hành động đúng theo tĩnh thân từ bị và trí huệ của nhà Phật. 


Một nhà sư theo truyền thông Phật giáo Nam Tông nêu tu hành chân chính đúng với tinh thân 
giác ngộ, giải thoát, vô ngã vị tha thì dù không trực tiếp làm chính trị vẫn có thể đóng góp lợi 
ích cho quốc ø1a dân tộc bằng chính đạo đức và trí tuệ của mình trong các lĩnh vực khác như: 
văn hóa, p1áo dục, y học, nghệ thuật, từ thiện v.v. 


Trong trường hợp bị áp bức, xăm láng. có hại cho dân tộc và tập thể Tăng, Ni, Phật tử trên 
đường hành đạo, hay DỊ xâm phạm quyên tự do tín ngưỡng v.v. Chư Tăng có thể không phải 
vì cá nhân mình, lên tiếng bên vực cho công lý, cho quyên lợi chung của đa số quân chúng, 
trong tinh thân hiệu hòa, bất bạo động và cũ khí, cuối cùng là hy sinh chính mình cho lợi ích 
quân sinh. Điền hình là năm 1963, chính quyên Ngô Đình Nhiệm toan tiêu diệt Phật giáo, chư 
Tăng, Phật Tử Nam Tông đã cùng với Phật giáo các tông phái khác biêu dương tình đoàn kết, 
bảo vệ quyên tự do tín ngưỡng của mình. 


Cũng có những sinh hoạt tuy mang tính chất thuân túy nội bộ Phật giáo Nam Tông nhưng có 
lợi cho quốc gia dân tộc. Điền hình là năm 1979, phái đoàn chư tăng Nam Tông Việt Nam qua 
Campuchia giúp Phật giáo nước bạn phục hôi Tăng chúng, không những chỉ có lợi cho Phật 
giáo cùng hệ phái ở Campuchia mà còn gây tình đoàn kết găn bó giữa hai dân tộc láng giêng. 


Sau giải phóng, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng CIới Nghiêm đã tham gia vào Ban liên lạc 
Phật giáo yêu nước đề vận động các giáo hội, hội đoàn Phật giáo trên toàn quốc thông nhất lại. 

Nhờ đó, năm 1981, GHPGVN ra đời, qui tụ được hâu hết các Tăng ni phật tử trong cả nước. 
Việc làm của các bậc tiền bối Phật giáo Nam Tông, xúc đây tiễn trình đoàn kết Phật giáo của 
các tôn phái trong tinh thân lục hòa, đóng góp vào lợi ích chung của việc đại đoàn kết dân tộc. 


Cho nên, dù Phật giáo là không mưu đồ chính trị, nhưng ở thời điểm nào cũng đem lại lợi lạc 
cho quân sinh. 


3. Xã hội 
Mặc đù mục đích cuối cùng của đạo Phật là giải thoát ra khỏi tam giới, nhưng đó là về mặt trí 
tuệ và tâm linh. Trên thực tế, Đạo Phật chưa bao giờ tách rời xã hội. Hình ảnh đơn giản nhất 
là Đức Phật và tăng chúng hăng ngày ôm bình bát đi khuất thực, để xin một ít thự phẩm sông 
qua ngày, nhưng điều chính yếu là đi sâu vào đời sông chúng sanh để hoằng hóa độ sinh: 

“Nhất bát thiên gia phạn 

Cô thân vạn lý du 

Kỳ vị sinh tử sự 

Cáo hóa độ xuân thu”. 
Tạm dịch: 

“Một bát nhưng cơm cả nghìn nhà, 

Chiếc thân rong ruôi vạn dặm xa. 

Chỉ vì cái việc sinh tử vậy 

Xuân thu giáo hóa độ người ta.” 


H12 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 





Chính Đức Phật và các A La Hán chia nhau đi mỗi người một hướng đề đem lợi lạc lại cho đời. 


Nếu mọi người đơn giản chỉ hành tập đúng Tam qui Ngũ giới thì xã hội đã được ôn định và 
thái bình. Sẽ không còn có cảnh chém giết, trộm cắp, đi điêm, lường øạt, dôi trá hay rượu chè 
ma túy. 


Ngoài ra, nếu mọi n"ĐØƯời còn biết bố thí, phục vụ, tôn trọng, hiểu thảo, siêng năng, nhãn nhục, 
đê dạy, từ bi và tham thiên niệm phật thì chắc chăn xã hội không bao giờ bị xáo trộn, căng 
thăng, oan trái, oán thù. Sẽ luôn được thanh bình an lạc. 


Một người Phật tử sống chính mạng là không sống trên đau khô của kẻ khác, mà hãy tránh 
những nghề nghiệp có hại đến tha nhân như: 

- Không buôn bản người dưới mọi hình thức. 

- Không buôn bán muôn thú vì tôn trọng sự sông của chúng. 

- Không buôn bán thuốc độc. 

- Không buôn bán các chất say như: rượu, bia, ma túy. 

- Không buôn bản vũ khí. 





T P.2 ïu 00 £x£ Í LAKEN7EPE Tỉ hư, 
Buôn người Buôn thu Buôn thuốc độc Buôn ma túy Buôn vũ khí 


Ngày nay, những sinh hoạt này đang làm nhức đầu các nhà hữu trách trên thê giới cũng như 
Liên Hiệp Quốc. Vậy chỉ nuôi mạng chơn chính thôi, người Phật tử cũng đã đóng góp rất nhiều 
cho an ninh trật tự xã hội. Mặc khác, Phật tử Nam Tông tuyệt đôi tin vào nhân quả nghiệp báo. 
Do đó, cũng tin vào tự lực, nên không rơi vào mê tín dị đoan, không cầu khẩn van xin ở tha 
lực. Nhờ vậy, không bị mắt mưu những kẻ lợi dụng tôn giáo buôn thánh, bản thần, làm cho xã 
hội ngày càng văn minh tiễn bộ về mặt đạo đức. 


Đặc biệt, Phật giáo Nam Tông xây dựng hạnh phúc trên đời này (Ditthadhammasukha: hiện 
tại an lạc) giữa xã hội loài người chứ không phải mưu câu an lạc sau khi từ giã cõi đời. do đó, 
không có chuyện câu vãn sanh tây phương cực lạc. Ở đâu thanh tịnh ở đó có hạnh phúc như 
lời Đức Phật dạy trong bài Kinh Hạnh Phúc: 


113 


TY KHEO THIỆN MINH 


“Khi xúc chạm việc đời 
Tâm không động không sâu 
Tự tại và ô nhiễm 

Là phúc lành cao thượng” 


Tóm lại, Phật giáo Nam Tông chủ trương xây dựng một xã hội công băng hạnh phúc. Muốn 
thê, mọi người phải tự mình an ôn và thanh tịnh. 


[14 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Chương 3: Tình hình của Phật giáo Nam Tông hiện nay 


Bài 11: Khó khăn, tôn đọng và thách thức 


I. Vướng mắc hiện tại 


Phật giáo Nam Tông Việt Nam hiện nay khá yếu thế so với Băc Tông và Khất Sĩ, vì một sô lý 


do sau: 
lIỆ 


Thời gian xây dựng quá ngăn ngủi, so với Phật giáo Nam Tông, ảnh hưởng của Phật 
giáo Bắc tông đã ăn sâu vào đất nước Việt Nam trên dưới 2000 năm. Khất Sĩ cũng có 
một thời gian gây dựng như Nam Tông nhưng phát triển nhanh hơn, vì thực chất giáo 
lý Khất Sĩ và giáo lý Bắc Tông là đồng dạng, nên dễ gân gũi với đời sống người dân 
Việt Nam hơn. 

CHáo ,- của Nam Tông y cứ trên Tam Tạng PaälI, chưa được dịch thuật, chưa được hoàn 
thiện đây đủ, các bậc trưởng lão lại tham thiên ấn tu, Các nhà sư trẻ còn bận tu học ở 
nước ngoài nhiêu, nên chưa đi sâu vào được với đời sống người dân. Kinh sách giảng 
dạy giáo lý Nam Tông cũng còn ít và chưa được phố biến rộng rãi. 

Phật giáo Nam Tông Việt Nam được hình thành trong bôi cảnh lịch sử chiến tranh bất 
ồn, kinh tế nghèo nàn nên chưa xây dựng được những cơ sở có tâm vóc để đáp ứng 
được những sinh hoạt của Tăng Ni và quân chúng. 

Từ khi các vị tiền bôi viên tịch, thế hệ kế thừa quả ít ö1, lại không có điêu kiện đào tạo 
thế hệ mới, dẫn đến tình trạng thiêu nhân sự trầm trọng. Chính vì vậy, không những 
không có người đề tô chức sinh hoạt nội bộ hệ phái, mà còn không có cán bộ để tham 
ø1a vào sinh hoạt giáo hội, vì vậy, không có được tiếng nói mạnh mẽ cho hệ phái. 
Không có trường đảo tạo Tăng N¡ riêng cho hệ phái, không truyền dạy được giáo lý 
đặc thủ của mình, vì vậy, càng ngày càng dễ bị đồng hóa. 

Không có báo chí riêng để truyền đạt thông tin và ý kiến xây dựng nội bộ của hệ phải. 
Không có nội bộ hội họp để tập trung khả Tăng và trí tưệ vào việc phát triển hệ phái. 
Các chùa và Tăng chúng lệ thuộc quá nhiêu vào các cấp giáo hội nên hầu như không 
có chủ quyên trung ương của hệ phái, ít nhất là trên phương diện tinh thân. 

Không có ban lãnh đạo do Tăng thỉnh cử mà chỉ có cả nhân lãnh đạo do C1áo hội chỉ 
định và cũng không có thực quyên, do đó, các chùa và chư Tăng sinh hoạt rời rạc mất 
đoàn kết. 


10. Vì không có thực quyền nên không xử lý được nhũng thành phân bất hảo quây phá 


trong nội bộ hệ phái. 


Và còn nhiều nguyên nhân khác nữa đưa đến tình trạng sa sút của Phật giáo Nam Tông 
Việt Nam. 


115 


TY KHEO THIỆN MINH 


H. Mỗi quan hệ của Phật Giáo Nam Tông trong và ngoài nước 

1. Tronø nước 

- Quan hệ với Bắc Tông và Khất Sĩ 

Bắc Tông và Nam Tông thực ra cũng củng là Phật giáo, mặc dù có một số điểm dị biệt nhưng 
giáo lý cương yếu vẫn đồng nhất; do vậy, ngay từ đầu đã dễ dàng chấp nhận nhau. 


Trước giải phóng Bắc Tông, Nam Tông và Khất Sĩ đã đoàn kết bảo vệ tự do tín ngưỡng dưới 
chê độ kỳ thị tôn giáo của Ngô Đình Diệm; sau khi chê độ độc tài gia đình trị này sụp đô, cả ba 
hệ phái đã chung tay thành lập GHPGVN Thông Nhât, cùng nhau hoăng dương chánh pháp. 


Sau giải phóng, đất nước thông nhất, Phật giáo Nam Tông gia nhập Ban Liên lạc Phật giáo yêu 
nước, kết chặt tinh thân hữu giữa các Tông phải Phật giáo, hình thành GHPGVN, thông nhât 
Phật giáo trên toàn quôc. 


"xì".hhàmãmãẼ &U Q .IP: 
(J2 1)10/)110)1À 030 1) W. W NI ND. 


(0000) 024/07 





Như vậy, trong nước, Phật giáo Nam Tông là một trong những nhân tô cùng chung sức xây 
dựng nên ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, góp phân vào việc phục vụ đạo pháp và dân tộc. 


- Quan hệ với Phật giáo Khmer lục tỉnh 

Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Khmer lục tỉnh cùng chung một tông phái, dễ dàng hợp tác 
với nhau. Lãnh đạo hai bên thường tiếp xúc với nhau một cách thân mật, chư Tăng cũng qua 
lại học tập giáo lý và cô ngữ Pa|i không có gì phân biệt. 


Hằng năm, chư Tăng và Phật Tử ở Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai,Vũng Tàu thường về Trà Vinh, 
An GIang, Rạch Giá, Hà Tiên v.v. đê dâng Y Kathina đên chư Tăng Khmer. 





I16 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Trước giải phóng lãnh đạo hai bên đã từng hội họp để bàn bạc việc thống nhất hai tô chức Phật 
giáo Việt — Khmer, nhưng hai bên đã đưa đến kết luận là việc thông nhất tô chức không cần 
thiết khi hai bên đã có hình thức tô chức lẫn nội dung sinh hoạt hoàn toàn giống nhau. Như 
vậy, về tô chức, hai tổ chức là độc lập để dễ dàng kiểm soát, quản lý; hai bên nhất trí là hỗ trợ 
nhau trên phương diện tu tập và hoăng dương chánh pháp. 





—.. Š cêccố.ỐC  ốỔỒ. + — = ` = 


2. Ngoài nước 

- Đôi với Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam ở Hải ngoại 

Chư Tăng và Phật tử Việt - Khmer ở nước ngoài đã đứng ra thành lập Giáo Hội Tăng già 
Nguyên Thủy Việt Nam đề hoạt động hợp pháp, đoàn kết, và hỗ trợ lẫn nhau trên con đường 
hành đạo và hoằng pháp. Còn hình thức tô chức và cách thức quản ly của Phật giáo Nam Tông 
Kinh và Khmer ở trong nước như thê nào thì ở Hải ngoại vẫn giữ nguyên như vậy. 


Một số thành tựu đã đạt được của Phật giáo Nam Tông Việt Nam ở nước ngoài: 
+ Hỗ trợ học bồng toàn phân hoặc bán toàn phân cho Tăng NI sinh tu học trong 
nước hoặc ở nước ngoài; 
+ Xây dựng, tôn tạo và sửa chữa liêu cốc, chánh điện ở một số chùa (cả Nam lẫn 
Bắc Tông); 
+ Hỗ trợ tài chính cho một số trường học tỉnh thương và cô nhi viện (cả Nam lẫn 
Bắc Tông); 

Tuy nhiên mỗi quan hệ này chỉ có tính chất thân hữu hơn là mặt tô chức Giáo hội. 


- Đối với Phật giáo Nguyên Thủy — Theravãäda các nước bạn 

Phật giáo ở các nước Đông Nam Á như: Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, CampuchIa v.v. 
là Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväda. Các vị tiên bôi khai sơn Phật giáo Nam Tông Việt 
Nam, đều đã từng học đạo và hành đạo tại các nước này, các thế hệ sau cũng vậy. Do đó, Phật 
giáo Nam Tông Việt Nam quan hệ mật thiết với Phật giáo các nước trên như tình đồng đạo. 


Về hình thức sinh hoạt cũng như nội dung giáo lý và tu hành giữa các nước Phật giáo Nguyên 
Thủy — Theravada đêu đông nhât nên rât dê dàng hòa nhập với nhau. 


I17 


TY KHEO THIỆN MINH 


Các vị danh tăng ở các nước Phật giáo Đông Nam Á như Ngài Chunnat, ngài Narada, Soratha, 
Piyadassi, Ananda, Mangala, Shantibhadra v.v. đều đã từng đến Việt Nam thuyết giảng và dạy 
đạo. Ngược lại các vị danh Tăng Việt Nam như Ngài Hộ Tông, Ngài Bửu Chơn cũng thường 
đi tham dự các đại hội Tăng già quốc tế, đặc biệt là hội nghị kết tập Tam Tạng Pa]I tại Yangon 
Miễn Điện năm 1956. 


Cáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam trước đây là thành viên của hội Liên Hữu Phật 
Ø1ảO Thể Giới đặt trụ sở tại Bangkok Thái Lan. 


- Đồi với các tông phái Phật giáo khác ở Hải ngoại 

Quan hệ của Phật giáo Nam Tông Việt Nam với các Tông phái khác ở Hải ngoại phân lớn chỉ 
có tính chất ngoại giao do cùng có chân trong các hội đoàn Phật giáo thế giới, cùng tham dự 
các Đại hội Phật giáo thế giới, chứ không có quan hệ mật thiết như đối với các nước Phật giáo 
Nam Tông. 


IIS 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Bài 12: Định hướng phát trin 
1. Quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo Nam Tông cho đến nay 


- Từ lúc thành lập cho đến năm giải phóng 


Trong giai đoạn này, Phật giáo Nam Tông tuy có bị ảnh hưởng bởi bôi cảnh thời chiến, bị chế 
độ Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm đàn áp, nhưng nhìn chung lại rât hưng thịnh. Giáo hội 
Tăng già lần Tông hội cư sĩ đêu hoạt động rât mạnh mẽ, cụ thê như: 


- __ Xuất bản kinh sách: Chư Tăng và cư sĩ đã phiên dịch, chú giải, trước tác rất nhiều 
kinh sách có giá trị, đáp ứng được nhu cầu tâm đạo của đại chúng. 

- —_ Gởi tăng NI đi du học: Giáo hội đào tạo thê hệ kế thừa băng cách cho Tăng mi du 
học các nước Phật giáo Nam Tông trên thê giới, trong đó có các ngài: Đại đức Kim 
Triệu, Đại đức Dũng Chí, Đại đức Pháp Nhẫn, Đại đức Tâm Lực, Đại đức Nguyệt 
Quang, và nhiều vị khác đi du học Ấn Độ; Đại đức Kim Quang, CIác Minh, Tịnh 
Các, Hộ Pháp, Tịnh Đức, Chơn Trí, Thiện Dũng, Trí Minh và nhiều vị sư khác đi 
du học ở Thái Lan; Đại đức Hộ Nhẫn, Ni cô Diệu Đáng đi du học Miễn Điện; Đại 
đức Đức Minh, CHác Tuệ đi du học ở Pháp v.v. 

- - Mở Viện Phật học: Vì thời đó chư Tăng, Tỳ khưu, Sadi đông, nên một số chùa 
đã thành lập Viện Phật Học như chùa Pháp Quang, Phật Bảo, Tam Bảo, Nam 
Tông, Nguyên Thủy v.v. nhờ vậy chư Tăng được đào tạo chính qui về pháp học 
và pháp hành. 

- _ Xây dựng chùa tháp: Trong thời đó, chủa chiên chưa được xây dựng nhiều như 
ngày nay nhưng phân lớn các chùa tháp của Phật giáo Nam Tông Việt Nam đều 
đạt chuẩn qui đinh. Điền hình là một sô chùa như chùa Kỳ Viên, chùa Pháp Quang, 
Tam Bảo Tự (Đà Nẵng), Thiền Lâm Tự (Huế) v.v 

- Hoạt động Phật giáo quốc tế: Mặc dù Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam 
mới thành lập nhưng đã có vị trí trong Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới. Các bậc 
cao Tăng đã dự Hội Nghị Quốc Tế tại Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Tích Lan, Thái 
Lan, Miễn Điện v.v. Đặc biệt, dự Hội nghị Kết tập Tam tạng lần thứ 6 tại Yangon, 
Myanmar. 


- Từ giải phóng cho đến ngày nay 

Sau giải phóng Phật giáo Nam Tông vẫn còn hoạt động mạnh. Tuy nhiên, sau khi các vị 
Trưởng lão tiền bối viên tịch, Phật giáo Nam Tông đã rơi vào thời kỳ khủng hoảng nghiêm 
trọng như đã trình bày ở trên. 


2. Định hướng phát triển 

Ý thức được những khó khăn tôn đọng, chư Tăng Ni Phật giáo Nam Tông đang nỗ lực vươn 
lên theo tình hình đôi mới của đất nước và chính sách rộng mở của chính phủ, các mục tiêu 
trọng tâm cụ thê: 


- Xuất bản kinh sách: Tiếp tục hoàn thiện các bản tái bản, hiệu đính, dịch thuật và xuất bản 


những bản kinh chủ đạo của Phật giáo Theravada. Đặc biệt là các chuyên đề về thiền học cho 
Tăng Ni sinh và Phật tử có tài liệu nghiên cứu. 


[19 


TY KHEO THIỆN MINH 


I TT 
Z ; ¬. 





- Đào tạo Tăng Ni: Tiếp tục động viên, hỗ trợ và tạo điêu kiện cho các Tăng Ni sinh bố sung 
kiến thức về trình độ văn hóa lẫn trình độ Phật học. Đảm bảo răng các Tăng NI sinh trẻ có khả 
năng kế thừa tiếp con đường hoăng hóa độ sanh của các bậc tiền bỗi đi trước. Các Tăng Ni sinh 
không chỉ tốt nghiệp các khóa đại học Phật học trong nước mà còn tốt nghiệp các bậc cao cấp 
Phật học ở trong nước và nước ngoài. Ví dụ như, khóa cao cấp Phật học 3 có 12 vị. Ngoài ra, 
còn có rất nhiều vị sư tu học ở Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Miễn Điện v.v. 





- Đào tạo cho người mới xuât gia: Tiêp tục khuyên khích và nhần rộng mô hình các chùa đều 
có các chương trình đảo tạo bài bản cho những người mới tu. 


- Hướng dẫn Phật tử: Tiếp tục nâng cao chất lượng bài giảng tại các buổi sám hối, thuyết 
pháp định kỷ vào các ngày 14/15, 29/30 âm lịch hàng tháng. Mỗi chủ nhật hàng tuần đều có 
lớp học thiền. Các khóa tu thiền liên tục từ 10 ngày trở lên được mở quanh năm để tạo điều 
kiện cho các phật tử được tu tập hành thiên với các thiền sư nôi tiếng trong và ngoài nước. 
Đặc biệt, còn có các lớp Phật học cơ bản dạy kinh PälI, giáo lý, Tạng VI Diệu Pháp cho cư sĩ 
và phật tử. Nhờ đó, một số ø1a đình phật tử cũng đã tái sinh hoạt sau nhiêu năm tạm giải tân vì 
điêu kiện an ninh chưa cho phép. 


- Đây mạnh phong trào hành thiên: Phong trào hành thiên đang phát triển rất sâu và rộng tại 
các chùa Phật giáo Nam Tông. Nói một cách chính xác, thiên Tứ Niệm Xứ (Satipatthana) là 
bốn phép quán cơ bản về sự tỉnh giác. Phương pháp thiên quán của Phật giáo nguyên thuỷ gồm 
quán thân (kãya) (bao gồm sự tỉnh giác trong hơi thở, thở ra, thở vào, cũng như tỉnh giác 
trong bốn dạng cơ bản của thân (đi, đứng, năm, ngôi). Tỉnh giác trong mọi hoạt động của thân 





120 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


thể, quán sát 32 phân thân thể, quán sát yêu tô tạo thành thân cũng như quán tử thi); quán thọ 
(vedanä) (nhận biết rõ những cảm giác, cảm xúc dấy lên trong tâm, biết chúng là dễ chịu, khó 
chịu hay trung tính, nhận biết chúng là thê gian hay xuất thế, biết tính vô thường của chúng); 
quán tâm (citta) (chú ý đến các tâm pháp đang hiện hành, biết nó là tham hay vô tham, sân 
hay vô sân, s¡ hay vô si); và quán pháp (biết rõ mọi pháp đều phụ thuộc lẫn nhau, đêu Vô ngã, 
biết rõ Ngũ chướng có hiện hành hay không, biết rõ con người chỉ là Ngũ uân đang hoạt động, 
biết rõ gốc hiện hành của các pháp và hiểu rõ Tứ diệu để). Phương pháp quán chiếu này được 
nÓI TÕ trong kinh Tứ niệm xứ (Satipatthana-sutta) và Phật từng nói rằng, pháp này có thể đưa 
đến Niết- bản. Ngày nay tại phương Tây, phép quán Bốn niệm xứ được phô biến rộng, trong đó 
hành giả ngôi (Toạ thiền) hay áp dụng phép quán nảy trong các hoạt động hàng ngày. 





Ễ ~- đt NT, - h, 
 v:.sG lÁ! 2 
mm. be “sẽ — - 
= tự 3.“ ` 
..xˆ '`...a ` 
ss 


- Bảo vệ, trùng tu, xây mới các cơ sở thiền viện, chùa chiền: Đến năm 2017, số lượng chùa, 
tự viện thuộc Phật giáo Nam Tông Việt Nam đã tăng lên một cách đáng kê. Ngoài việc bảo vệ 
và trùng tu các ngôi tự viện sẵn có, Phật giáo Nam Tông Việt Nam còn xây mới được rât nhiều 
thiên viện khang trang, rộng rãi, đáp ứng đủ nhu câu cho các tín đồ Phật giáo Nam Tông tu 
tập. sinh hoạt, hành hương, chiêm bái. Trong đó, phải kê đến là thiền viện Giác Hoàng (Bình 
Dương), chùa Đại Lộc (Ấn Ðộ) và rất nhiều các cơ sở tự viện khang trang khác. 





Chùa Đại Lộc (Ấn Độ) Chùa Giác Hoàng (Bình Dương) 


I[2I 


TY KHEO THIỆN MINH 


„ Truyền thông, tạp chỉ: 

Ngày nay, với sự bùng nồ của công nghệ truyền thông toàn câu. Không ai có thể phủ nhận được 
vai frò của truyền thong trong VIỆC. kết nối, giao lưu, truyền bá. Phật giáo Nam lông cũng đã 
nỗ lực vận dụng sức mạnh của truyền thong trong việc hoàng hóa độ sinh, kết nỗi với Phật Đ1iáO 
Nguyên Thủy thê giới nhắm đoàn kết vun trồng cho vườn hoa Phật Pháp ngày càng hưng thịnh. 


Ngoài việc ân tống kinh sách, băng đĩa; giao lưu, chia sẻ Phật Pháp toàn cầu thông qua mạng 
Internet; Phật ø1áảo Nam Tông Việt Nam còn thành lập được một sô Tòa soạn Tạp chí Phật giáo 
và rât nhiêu các WebsItes với lượng bạn đọc truy cập đông đảo. 


c— "HäT GIãAC© 


2HBT G 





Dựa vào những cô găng và thành quả hiện tại, có thể chắc chăn răng, Phật giáo Nam Tông Việt 
Nam đang từng bước phát triển sâu và rộng, chậm mà chắc. 


Nói tóm lại, bất cứ khi nào nhắc đến Đạo Phật thì trước tiên các Phật tử phải nhắc tới Tam Bảo: 
Đức Bồn Sư, Giáo Pháp và Tăng Chúng của Ngài. Pháp mà Đức Phật nói ra mục đích là để 
THỤC HÀNH; BÁT CHÁNH ĐẠO phải được thực hành cùng một lúc và tròn đây thì ĐẠO 
và QUÁ sẽ trỗi lên khi đủ CHẤT và LƯỢNG. Nội dung chính yếu trong lời dạy của Đức Phật 
là xác định bản chất đau khô của đời sông, rằng sự có mặt của chúng sinh trong đời chỉ là để bị 
đày đọa triền miên. Cứu cánh Niết-bàn là sự đình chỉ tham ái và chính sự đình chỉ này dẫn tới 
việc chấm dứt tái sinh. Lỹ tưởng chứng đạt Niết-bàn có ý nghĩa là hoàn thiện bản thân, hoàn tật 
những gì Phải Hoàn Tất và bao dung vạn hữu. Đức Phật khắng định rằng sự giải thoát không 
thể có được từ những nghi thức, lễ bái, cầu cúng. Đức Phật đã không ngừng nhân mạnh với 
đệ tử của mình răng việc ngôi yên đó mà nghĩ tưởng về các vấn đề siêu hình viễn vông là một 
thái độ tiêu cực. Điều quan trọng mà các tín đồ Phật giáo hướng đến là khả năng nhận thức sâu 
thăm chín chăn về bỗn Thánh Đế. 


“Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm. 

Chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta. 

Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta. 

Không ai có thê làm cho người khác trở nên trong sạch”. (Pháp Cú, 145) 


Qua thời gian, dẫu những lời dạy của Đức Phật đã bị sai lệch bởi những định kiến riêng của 
mỗi người, bởi ảnh hưởng của các tôn giáo khác, bởi phong tục tín ngưỡng dân gian, bởi áp lực 
chính trị trong tôn giáo; Phật giáo Nam Tông Việt Nam vân nỗ lực hướng đến những nguyên lý 
căn bản nhất từ Tam tạng Kinh điển Pall truyền lại. Không màu mè, không bí hiểm, chỉ là mỗi 
người phải lo tu thân, øiác ngộ chỉ băng tự lực; không ai có thể cứu độ hay giải thoát ai 
cả. Giáo lý của Đức Phật chỉ cho chúng sanh con đường để đi chứ Ngài không có pháp thuật 
nhiệm màu nảo để có thê cứu rỗi bất cứ cá nhân ai. Chúng sanh phải biết tin vào nhân, quả, 
nghiệp, báo. Gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả đó mà thôi... 





b 


È 


Ý. ng 


10. 
L1. 


12. 
13. 


14. 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Đại vương thông sử, Tỳ khưu Minh Huệ dịch không đề năm. 

Điểu lệ và nội quy Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, do ban sáng lập Giáo Hội 
Tăng Gnà biên soạn năm 1956. 

Điều lệ và nội quy Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam (Theraväda) năm 1958. 

Hội thảo chuyên đề các giáo phái Miền Nam Việt Nam, nhiều tác giả, không đề năm. 
Lịch sử cụ Nguyễn Văn Hiểu do chính tác giả viết không đề năm. 

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm viết, thành Hội Phật giáo 
Tp.Hồ Chí Minh ân hành năm 1989. 

Lịch sử Phật giáo Thế Giới tập 2, Tịnh Hải Pháp Sư viết, nhà xuất bản đại học và chuyên 
nghiệp, Hà Nội 1952. 

Lịch sử truyền bá Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam của Bs. Nguyễn Tôi Thiện 
(Tusita) không đề năm. 

Lược sử Phật giáo Việt Nam, Thích Minh Huệ viết, Thành Hội Phật giáo Tp. Hỗ Chí 
Minh ấn hành năm 1993. 

Phật giáo sử, Đại đức Chính Giác và sadi Giác Nguyên dịch và viết năm 1988. 

Sơ khảo lịch sử Phật giáo Việt Nam, tập 1, 2 a, b. Lê Mạnh Thát, Tư thục Phật Học Vạn 
Hạnh năm 1979. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Nguyên Thủy — Theraväda. 

Tiêu sử danh Tăng Việt Nam. Thích Đông Bốn chủ biên. Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí 
Minh ấn hành năm 1996. 

Tiểu sử Ngài Narada Mahathera ân hành năm 1991. 


123 


TY KHEO THIỆN MINH 


PHỤ LỤC I— CHÙA NAM TÔNG KHMER 
(Trích Luận văn tốt nghiệp tu nữ Mỹ Thí) 


Tp. Hỗ Chí Minh — 2 chùa 
l Chủa Chantarangsay 
Z Chủa BodhIivamsa Pathi Vong 


Tỉnh Tây Ninh —- 5 chùa 


3 Chùa Hiền Phước 
4 Chùa Ánh Sáng 

5 Chùa Khai Đon 

6 Chùa Ca Ơp 

7 Chùa Hòa Hiệp 


Tỉnh Binh Phước — 2 chùa 
8 Chùa Áp Bôn 

0 Chùa Bô Đê 

Tỉnh Đông Nai — 1 chùa 

10 Chủa Kis R1 Bupa Ta 


TP. Vũng Tàu — 3 chùa 

II Chùa Nam Sơn Tự 

12 Chủa Chantarangsay 2 
13 Chủa Sr1 Sako 


Tỉnh Vĩnh Long — 13 chùa: 
I4 Chùa PhLí] 

15 _ Chùa Mỹ Bồn 

l6 Chùa Hĩa Thnh 

L7 Chùa Ph Lì H 

l8 Chủa Mãn Koi Bô Rây 
19 Chủa Kỳ Son 

20 Chùa Cân Thay 

21 Chùa CHữa 

22 Chùa Gị Xôi 

23 Chùa Gia Kiết 

24 Chùa Cũ 

25 Chùa Mới 

26 Chùa Hạnh Phúc Tăng 


Tỉnh An Giang — 64 chùa 

27 Chùa MunniVàonøsa (Phủ Đà Châu) 
28 Chủa Wot Stưng 

29 Chủa Chas Sđau 

30 Chủa S Ry Mankol Sakor 

3l Chùa Kal Pô Thị Prưk 

32 Chùa Chet Đây 

33 Chủa SoalI Ta Hon 

34 Chủa SoaI Ta Kum mới 


124 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7I 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 


Chủa Ta Peng Trao 
Chùa Som Sy 

Chùa Soai Ta Kum 
Chùa Kom Phlưng 
Chùa Weat Bưng 
Chủa Pa Theat 
Chùa Thnốt Chrum 
Chủa Chị Port 

Chùa Sĩc Triết 
Chùa Nam Qui Giữa 
Chùa Kop Treng 
Chùa T Pạ 

Chùa Sôi So 

Chùa Tuốt Thị Mung 
Chùa Kol Kas 

Chủùa Prey Veng 
Chủùa S1c Tức 

Chùa Weat Thiăng 
Chùa Weat Ơng 
Chùa Sập Da 

Chùa Ta Miệt Trn 
Chùa Chi Ka Êng Dưới 
Chủa S Lơn 

Chùa Chi Ka ng Trn 
Chủa Bn Rơ 

Chủùa Krăn Croch 
Chùa Pơ Som Rong 
Chủa Nam Qui Trn 
Chủa Ta Dung Dưới 
Chùa Nam Qui Dưới 
Chùa Sôi Tong 
Chùa Ta Dung Trn 
Chùa Ta Miệt Dưới 
Chùa Sôi Chếk 
Chùa Đắc Tọt 

Chùa Pen Lợt 

Chủa Cô Đơn 

Chùa Rơ 

Chùa Ben Đồn 
Chùa Pơ Thị 

Chùa Thốt Nỗt 
Chủa Woth Cơ 
Chùa Cây Đuốk 
Chùa Thom Mít 


79 Chùa Ba Sôi 

S0 Chùa S1c R 

SÏ Chùa Cy Khoa 

S2 Chủa Kos Rumdet 
S3 Chủa TNgo 

34 Chùa Mới 

S5 Chủa Crăn Chay 

S6 Chùa Mỹ 

87 Chùa Thiết 

S8 Chùa Văn Râu 

89 _ Chùa S Rất 

90 Chủa SoaI Ta Som 
Tỉnh Bạc Liệu — 22 chùa 
0] Chùa Œ1 Rai Cũ 

02 Chủa Hộ Phịng Mới 
03 Chùa Hộ Phịng Cũ 
94 Chùa Œ1 RaIi Mới 

05 Chùa DI Qun 

9ó Chùa Nøgn Dừa 

07 Chùa Khna Ron 

08 Chùa Đìa Muốn 

99 Chùa Đầu Sâu 

100 Chủa Kos Thum 

I0I  Chủa Kós Đôn 

102 Chùa Kim Cấu 

103  Chủa Tr Kha 

104 Chùa Phường Bảy 
105 Chủa XimCn 

I06 Chùa Khơ S Ta Ram 
107 Chùa CIŒI Cũ 

105 Chùa Vĩnh Thạnh 
109 Chùa C¡iŒI Mới (So Rya Ram) 
110 Chùa Hồ Bình Mới 
II! Chùa Hồ Bình Cũ 
I2 Chùa Đìa Chuỗi 
Tỉnh Cà Mau — 6 chùa 
113 Chùa Đầu Nai 

114 Chùa Rạch Giỗng 
IIS Chủa Cao Văn 

Il6 Chùa Tam Hiệp 

II7 Chùa Monivàong Bơpha Ram 
IIS Chùa Rạch Cui 

TP. Cần Thơ — 27 chùa 
II9  Chủa Pơthi Somrơn 
120 Chùa San Vàor Pơthi Nhen 
I12I Chùa Phe Sacha Wone 
122 Chùa Nai Ry Vàone 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


123 Chùa Serey Vàong Sa 

124 Chùa Ampe Vàone 

125_ Chùa Prom Mani Vàong Sấp 
I26 Chùa Munmi Ođom Ren Sey Men Co 
127 Chùa Settodor 

125 Chùa Mumi Reng Sey 

129 Chùa Pitu Kho Sa Reng Sey 
130 Chùa BơTum VàongSey 

I3I Chùa Khm Maras Reng Sey 
132 Chùa Thomma RengSey 

I33 Chùa Aranh Nhứt 

134 Chùa Sarray SaneKum Mean Chey 
I35 Chùa Poơthi Vàone 

I36 Chùa Bơ Rey Sa Sy Chum 
I37 Chùa Sarray VàongSa 

I13S Chùa Sammaki MunIims 

139 Chùa Pothi ReangSey 

140 Chùa Khêm Marắp Păphe 
I4I Chùa Maha Menkul Rengsey 
142 Chùa Ochum Vàongsa 

143 Chùa Sasana Rengsey 

144 Chùa Ratanap Paphe Vaaram 
145 Chùa Tức Lo Ïk 

Tỉnh Kiên Giang — 72 chùa 

l4ó Cha Thứ Ba 

I47  Chủa Thứ Năm 

145 Chùa Xẻo Cạn 

149 Chùa TBt 

150 Chùa Chắc Kha Cũ 

II Chùa Chụng 

152 Chủa Cà Săn 

I3 Chùa Khoen Tô Hưng 

154 Chùa Gị Đất 

155 Chùa Chắc Kha Mới 

I56 Chùa X Xim Mới 

157 Chùa X Xim Cũ 

I5 ChủaC LMớI 

l3) CHủa(C I,(U 

160 Chùa Cả Lang Mương 

lóI1 Chùa C Lang Ơng 

162 Chùa Đường Xuông 

163 Chùa Cả Đuốc Vàm 

1ó4 Chùa Thc Lc 

1óS Chùa Rạch Chùanh 

lóó _ Chùa MiOm 

ló7 Chùa Đây Ông 

168. Chùa Cả Đuốc Nhỏ 


125 


TY KHEO THIỆN MINH 


169 
170 
L7I 
li: 
L73 
L74 
175 
L76 
l7 
178 
179 
150 
II 
152 
183 
154 
LŠ5 
L56 
LŠ7 
1SS 
IS9 
190 
Ji 
J2 
l5 
194 
I95 
196 
9; 
198 
99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
2i 
ĐÃI 92 
213 
214 
c7 
216 


126 


Chùa Nha S1 Mới 
Chùa Đương Lâu 
Chùa Giông Đá 

Chùa Cy Trơm 

Chùa Cả Đuốc Lớn 
Chùa Nha S1 Cũ 
Chủa Trm Chẹt Huyện C7 Quao 
Chủa Bng Muơi 

Chùa Lng Chuơng Mới 
Chùa Prk Prơ LíÍt 
Chủa Tức Sap 

Chùa Prk Tla 

Chùa Prk Chri Cũ 
Chùa Prk S1a 

Chủa Crơ Nhung 
Chùa Kom Pong Cro By 
Chùa Prk Chir Mới 
Chùa Prk S1a 

Chùa T Mum 

Chùa Om PIk Vng Mới 
Chủa Om PIk Vng Cũ 
Chùa Hịn Sĩc 

Chùa Linh Huynh 
Chùa Rồng K 

Chùa Hịn Me 

Chùa Ranh Hạt 

Chùa Chịm Chuỗi 
Chùa Sĩc Xôi 

Chùa Hịn Chơng 
Chùa T Phọt 

Chùa T Ten 

Chùa Ni Trâu 

Chùa Bảy Ớt 

Chủa Bảy Ch G1 
Chùa Giông K 

Chùa Ba Trại 

Chùa Xa La Xía 
Chùa MũI Nai 

Chùa Thơn Dơn 
Chùa Tạch SỏI 

Chùa Phật Lớn 

Chủa Lng Ct 

Chùa Chắc Băng Cũ 
Chùa Kinh II 

Chùa Xẻo Ranh 

Chùa Chắc Băng Mới 
Chùa Đồng Chùanh 
Chùa Ko Một. 


Tỉnh Sóc Trăng - 90 chùa 


217 
215 
7 
220 
ai 
222 
223 
224 
2) 
226 
227 
228 
2027 
230 
vi 
292 
S 
234 
mộ 
236 
Jủƒ 
238 
239 
240 
241 
242 
2433 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
ôi 
P2 
2) 
254 
mô 
256 
Ti 
258 
259 
260 
26] 
262 
263 


Chùa Kom Pong Chum 
Chùa Pơ Thi Thing 

Chùa Bên Đối 

Chùa Pô Thi Pađốk 
Chủa Pơ Thị Khsch 
Chùa Prết Chk 

Chùa Bưng Kuôi 

Chùa Bưng Cto Cháp Thmây 
Chủa Prum VI SaI 

Chùa Bưng Phniết 

Chùa Pô Thi Đơm Pô 
Chùa Bảy G1 

Chùa Tức Pray 

Chùa Pem Buơn 

Chủa Com Pong Protel 
Chùa B Kẹo 

Chùa Bưng Cro Cháp Cũ 
Chùa Song Ke 

Chùa Pơ Thị Prứk 

Chùa Phnơ Ro Ca 

Chủa Pơputức 

Chùa Prêk Pinh Tuơng 
Chùa Kom Pong Trip 
Chùa Tr Quýt Mới 

Chùa Tr Quýt Cũ 

Chùa Đăy Tà Suốs 

Chùa Bồ Thảo 

Chùa Bốn Mặt 

Chùa B Leng 

Chùa Bưng Khyon 

Chủa Tn 

Chùa Champavàonnaram 
Chùa Bưng Cóc 

Chủa Tum Pok Sok 
Chùa Peng Som Rắch 
Chủa Phođao Pên 

Chùa Kom Pong Ta Anh 
Chùa Prếk On Đơk 

Chùa Chrui Tưm Kamdai 
Chủa Bưng Ton Sa 

Chùa Tà Mơn 

Chủa Pơ Thi Chum 

Chủa Prt Um Pu 

Chùa Đăy ÔOm Pu 

Chủa Phnô Kơnh Chơ Chás 
Chùa Chơng Prếk 

Chùa Phnô Kơnh Chơ Thmây 


264 Chủa Om Puo Year 
265 _ Chùa Prếk T Cuơn 
266 Chùa Bải Xu 

267 Chủa Sro Lơng 

268 Chùa Pro Sath Kơng 
269 Chủùa Prnơ Kom Both 
270 Chùa Srăs Keo 

271 Chùa Prk Chết 

272 Chủa Đay NiêiI 

273 Chùa Pong Tức Thmy 
274 Chùa Ơng Tau 

275 Chủa Pong Tức Chùas 
276 Chủa Đay Chơ Khmău 
277 Chùa Ơng Kho 

278 Chùa Tho Nol Thmy 
279 Chùa Ma Ha Tp. 

280 Chùa Khieng 

281 Chủa Tr Tim Cũ 

282 Chủa Pơ Thị Satha Ram 
283 Chùa Som Rong 

284 Chủa Pem Buơn 

285 Chùa Xa Xing 

286 Chùa Prolel 

287 Chùa Sê Ry Can Đai 
288 Chùa Đơmomnpll 

289 Chùa Sôi Cơn 

290 Chùa Tức Sp 

291 Chùa Đơm Thnỗt 

292 Chùa Thommachơ 
293 Chùa Xung Thom 
294 Chùa Phnơpuơi 

295 Chùa Đây Ta Pai 

296 Chùa Tà Đớt 

297 Chùa Sê Ry Cro Săng 
298 Chủa Salapơthi 

299. Chủa Đôn Tru 

300 Chùa Tăng Du 

301 Chùa Pếkchĩp 

302 Chùa Pich Măng Kal 
303 Chùa Phnơthom 

304 Chùa TTeo 

305 ChùaT Sếc 

306 Chùa Bưng Tung. 


Tỉnh Trà Vinh - 141 chùa 
307 Chủa Bình Phu 

305 Chùa Lưu Tư 

309 Chùa Ấp Sĩc 

310 Chùa BaSi 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


311 
Si 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
222 
s9 
324 
325 
326 
S// | 
328 
D7 
330 
33] 
s2 
22 
334 
335 
336 
2? 
336 
97 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
345 
349 
350 
351 
j2 
353 
354 
355 
356 
2v 
358 


Chùa Tr Ĩt 

Chùa Ông Tưng 
Chùa Som Bua 
Chủa Phi Ruma Sĩc 
Chùa Mỹ Văn 
Chủa Ngọc Ho 
Chùa Ở Som Pu 
Chùa Ở Phn 
Chùa Ở Rờm 
Chùa Kinh Sng 
Chùa Ấp Nhì 
Chủa Trà Điêu 
Chủa Chơng Nơ III 
Chùa Giông Dâu 
Chùa T Thu 
Chùa Cy Xanh 
Chùa Bat Kro Ma 
Chùa Kan Đai 
Chùa Ở Mịch 
Chùa Cây Ly 
Chùa B MI 

Chùa Chợ 

Chùa Có Sơm 
Chùa La Ca Mới 
Chùa Mới 

Chùa Hòa Lạc 
Chùa Phiếu 

Chùa Ba So Cũ 
Chùa Canh Nom 
Chùa Bình Tn 
Chùa S1c Cục 
Chùa Có Xôi 
Chủa Bơng Ven 
Chùa Ô Răng 
Chùa La Ca Cũ 
Chùa Lạc Hòa 
Chùa B Ht 

Chùa Cần Dưng 
Chùa Cầm Hương 
Chùa Cũ 

Chùa Tr Kim 
Chùa Tn Lập 
Chùa Lạc Thnh A 
Chùa Lạc Sơn 
Chùa Ba So Mới 
Chùa CHIữa 

Chủa Kỳ La 
Chùa LỊ Gạch 


l7 


TY KHEO THIỆN MINH 


359 
360 
36] 
362 
n 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
5: 0l 
2Ì 
3/3 
374 
375 
376 
S Ti 
37/5 
21 
350 
36Ï 
382 
3683 
384 
3655 
356 
367 
3656 
359 
390 
391 
22 
232 
394 
395 
396 
397 
396 
)2 
400 
401 
402 
403 


128 


Chùa X Nẹt 

Chùa Sam Bua 
Chùa Binh La 
Chùa Sa Mc 

Chùa Chơm Ca 
Chùa Ở 

Chùa Giỗng Trơm 
Chùa Mỏ Neo 
Chùa Sĩc Nch 
Chùa Kong Pong Chrey 
Chùa Điệp Thạch 
Chùa Tr Nốc 
Chùa Qui Nơng 
Chùa Hồ Lạc 
Chùa Giông Lức 
Chùa Som Rong Ek 
Chùa Bên Có 
Chùa S1c Cục 
Chùa ng 

Chùa Bo Sen 
Chùa C Cối 

Chùa Tr Cơn 
Chùa Thp 

Chùa Lớn 

Chùa Tr Khp 
Chùa Bồn Thanh 
Chủa Nơi Hòa 
Chùa Tn Trung Giỗng 
Chùa Ở Trom 
Chùa Ở Trao 
Chùa Tân Đại 
Chùa Ơ Vng Cũ 
Chùa Ấp Su 

Chùa Ô Đùng 
Chùa G1ng Tranh 
Chùa S1c Dừa 
Chùa Trung Tuyến 
Chùa Cầu Tre 
Chùa Đại Trường 
Chùa Đại Mong 
Chùa Cy Hẹ 

Chùa Ba Trạch 
Chùa T Tro 

Chùa M Lng 
Chùa B Nhi 


404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 


Chùa Tr Kha 
Chùa B Dam 
Chùa Giông Lớn 
Chùa Cà Săng 
Chùa Vịm Ral 
Chùa C Hom 
Chùa Con Lọp 
Chùa Long Trường 
Chủa Chuơng Bt 
Chùa Sfc Ruộng 
Chùa Ba Cụm 
Chùa Rum Đuôi 
Chùa Nôõ Đùng 
Chủa Leng 

Chùa S1c Trm 
Chủùa Sa Leng Mới 
Chủa Sa Leng Cũ 
Chùa Xôi Xim Cũ 
Chùa Xôi Xim Mới 
Chùa Kim Thịp 
Chủa Tháp 

Chùa Ba Sat 

Chùa Bắc Trang 
Chùa Sc Tro 
Chùa Xôi Dọt 
Chùa T Niếp 

Chùa Ba Tộc 
Chùa Giông Tranh 
Chùa Tr€ A 

Chùa Bo Mơn 
Chùa La Bang 
Chùa S Vẫn 

Chùa T Rom 
Chùa Nơ Ra 
Chùa T Sắc 

Chùa Bải Bào Dưới 
Chùa Tha La 
Chùa Bải So CIữa 
Chùa S1c Ch 
Chùa Kos La 
Chùa Ơng Mẹt 
Chùa Chín 

Chùa Tri n 

Chùa Phướng 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


PHỤ LỤC II 


DANH SÁCH CHỦÙA NAM TÔNG KINH MỚI NHẤT 
(Theo thông kê tu nữ Quang Kiến năm 2017) 
Cập nhật tháng 3/2017 


HÀ NỘI 

1. Chùa NỘI PHẬT (NAM THIÊN) 

Thôn Nội Phật, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội. 

Trụ trì; ĐỒ Minh Từ. ĐT: 091 943 I8§11 

2. Thiên viện TÂM PHÁP 

Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội 

Trụ trì: ĐĐ Tâm Pháp 

3. Chùa ĐỨC HÒA 

Thôn Bên, Sóc Sơn —- Hà Nội 

Viện chủ: ĐĐ Thiện Minh 

Trụ tri: N Hương Thiên. ĐT: 094 4915 698 

BÁC NINH 

4. Chùa HỘ PHÁP 

Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bãăc Ninh. 
Viện chủ: TT Giác Trĩ. 

Trụ tri: ĐĐ Nguyên Tuệ (Đoàn Ngọc Thiện). ĐT: 093 2595 152 
THÁI BÌNH 

5. Chùa PHÚC MINH 

Thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 
Trụ trì: ĐĐ Thanh Minh. ĐĨT: 016 3618 3797. 


THỪA THIÊN HUÉ 

ó6. Chùa TĂNG QUANG 

1/1 (số cũ 2/3 Kiệt 91) Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, Tp.Huế. ĐT: 054. 3541597 
Trụ trì: ĐĐ Tánh Hiền (ĐT: 0914729792) 

7. Chùa PHÁP LUẦN 

3 Lê Quý Đôn, thành phô Huê. ĐT: 054. S15 1ó 

Trụ trì: ĐĐ Tuệ Tâm 

8. Chùa HUYEN KHÔNG . 

Thôn Nham Biêu, Hương Hồ - Hương Trà, Tp.Huê. ĐT: 054. 3550136 

Trụ trì: ĐĐ Pháp Tông (0913. 457 006) 

9. Chủa HUYEN KHONG Sơn Thượng 

Thôn Đồng Châm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, thi xã Hương Trà, tỉnh thừa Thiên Huế 
Trụ trì: FT Giới Đức 

10. Chùa ĐỊNH QUANG 

Phường thủy Phương, xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 

Trụ tri: ĐĐ Chơn Hữu (ĐT: 093 5333455). 

Email: chuadinhquang(@yahoo.com.vn 

11. Chùa THIEN LẦM 

22/54 Lê Ngô Cát, P. Thủy Xuân, Tp.Huê. 

Trụ tri: ĐĐ Tâm An (ĐT: 0902412221) 


l2 


TY KHEO THIỆN MINH 


12. Tịnh thất GOTAMI (kê bên chùa Thiền Lâm) 

Tổ 9, P. Thủy Xuân, Thừa Thiên Huế 

Trụ trì: TN Từ Nguyên 

ĐÀ NÀNG 

13. Chùa TAM BẢO (TTratanärama) 

323 Phan Chu Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. ĐT: 05113 823 399 
Trụ trì: ĐĐ Pháp Hiểu (ĐT: 0918 189 257) 


QUẢNG NAM 

14. Chùa NAM QUANG 

430 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0905370514 
Trụ trì: ĐĐ Pháp Cao 

15. Chùa THÁI BÌNH 

Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
16. Chùa GIÁC VIÊN 

Xã Binh Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

Trụ trì: Cố Tỳ kheo Giới Hỷý. 

Quản chùa hiện nay: cô Quý (ĐT: 098 2294346) 

L7. Chùa Sala (m1) 

Tổ 3, thôn Thanh Đông, xã Câm Thành, Tp Hội An 

Trụ trì: ĐĐ Pháp Cao 


BÌNH ĐỊNH 

18. Chùa PHƯỚC QUANG 

Thôn Vạn Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. ĐT: 0651. 616 007 
Trụ tri: ĐĐ Pháp Thành. 

KHÁNH HÒA 

19. Chùa NHƯ Ý 

Tổ 14, núi Sạn, Tây Nam, Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang (trước BV Lao và phối). ĐT: 058. 833 
825; 0905. 153 647 

Trụ tri: ĐĐ Pháp Tâm 

ĐĐ Đức Hiên. ĐT. 0905 040 654 

20. Chùa HỘ TÔNG 

Quốc Lộ 1A, thôn Như Xuân 2, xã Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Trụ trì: ĐĐ Tịnh Trí. ĐT: 0906 091 628 

21. Thiền viện THIỆN DŨNG 

Đội 2, thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Trụ trì: ĐĐ Thiện Dũng. ĐT: 090 596 3332 

22. Thiên trang VIÊN HÒA 

Trụ trì: ĐĐ Phước Thanh 


BÌNH THUẬN 

23. Chùa BÌNH LONG 

Phường Đức Long, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. ĐT: 062. 816 673. 
Trụ trì: ĐĐ Pháp Tân. ĐT: 0908. 382 223 


DAKLAK . 

24. Chùa PHO QUANG 

Thôn Tiên Đạt, xã Quãng Tiến, huyện Cưmgar, tỉnh Đaklak. 
Trụ trì: ĐĐ Tâm Định. ĐT: 09T 756 0303. 





130 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


25. Thiên viện CHÂN NHƯ 
Thôn 9, xã Hòa Lê, huyện Krông Bông, tỉnh Đaklak. 
Trụ trì: ĐĐ. Tuệ Duyên. ĐT: 090 5S1 0300. 


LẦM ĐÓNG 

26. Tịnh xã ĐỊNH QUANG 

Thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 
Trụ trì: ĐĐ Pháp Lực. ĐT: 016 93852165. 

27. Chùa ĐẠI NIẸM 

Trụ trì: ĐĐ Hộ Niệm. ĐĨT: 093 S§S§66 997. 

28. Chùa BỬU SƠN >> sư Pháp Lực nói mất rồi 

Trụ trì: ĐĐ Tăng Định 


TP. HỖ CHÍ MINH 

29. Chùa NGUYÊN THỦY 

33A đường 10,khu Phố 1, phường Cát Lái, Q.2, Tp.HCM. ĐT: 08. 3742 0214. 0919 105 833 
Trụ trì: TT Pháp Chất 

30. Chùa KY VIÊN 

610 Nguyễn Đình Chiêu, phường 3, Q.3, Tp.HCM. ĐT: 08. 832 5522; 830 0845; 830 5135; 
S30 0646; 0903. 870 370 

Trụ trì: FT Tăng Định 

31. Chùa TRÚC LẦM (Quận 6) 

154B Đặng Nguyên Cần, phường 13, Q. 6, Tp.HCM. ĐT: 08. 876 3324 

Trụ tri: ĐĐ Phúc Hỷ 

32. Chùa SIÊU LÝ (Phú Định) 

241-B/44/37 Nguyễn Văn Luông, phường 11, Q.6, Tp.HCM. 

ĐT: 06. 876 1635 - 06. 876 7570 - 08. 876 7614 - 0903. S556 825 

Trụ trì: ĐĐ Pháp Nhiên 

33. Chùa BỘ ĐẼ (Tân Quy) 

6B/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM. ĐT: 

Trụ trì: ĐĐ Phước Đức 

34. Chùa GIÁC QUANG 

47 Lương Văn Can, phường 15, Q.8, Tp.HCM. ĐT: 08. § 549.247 

Trụ trì: ĐĐ Thiện Đạt 

35. Chùa XÁ LỢI PHẬT ĐÀI 

246/5 Vĩnh Thuận, phường Long Bình, Q.9, Tp.HCM. 

DĨ: 06. 8870 2I1 - 05. 6670 212 - 090. 604 682 

Trụ trì: FT Thiện Nhân 

36. Chùa BỬU LONG 

S1 Nguyễn Xiến, phường Long Bình, quận 9, Tp.HCM. ĐT: 08. 7325 059 — 061. 831 193 — 
08. 66689 513 

Trụ trì: TT Viên Minh 

37. Chùa PHÁP QUANG 

414/17 Nơ Trang Long, phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. ĐT: 05. 8432 913 
Trụ trì: TT Minh Các 

38. Chùa PHÁP LUẬN 

19/1C Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp, Tp.HCM. ĐT: 08. 9850 748 - 08. 8956 514 
Trụ trì: ĐĐ Phước Hải 


bị] 


TY KHEO THIỆN MINH 


39. Chùa PHÔ MINH 
2 Thiên Hộ Dương, phường 1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM. ĐT: 08. 8945 049 - 0903. 951 075 
Trụ trì: TT Thiện Tâm 
40. Chùa TƯ QUANG 
63 Trần Bình Trọng, phường 1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM. ĐT: 08. 8931 499 
Trụ trì: ĐĐ Minh Đức (ĐT: 0906 353 221) 
41. Chùa DIỆU QUANG 
100 Trần Văn Quang. Phường 10, Q.Tân Bình, Tp.HCM. ĐT: 08. 9742 304 
Trụ trì: TN Diệu Tâm (Sư cô HIẾN) 
42. Chùa PHẬT BẢO 
57 Lạc Long Quân, phường 10, Q.Tân Bình, Tp.HCM. ĐT: 06. 8640 285 - 0913. 977 727 
Trụ tri: ĐĐ Quang Minh 
43. Chùa BỬU THẮNG 
73 Lê Thiệt (Văn Cao-Lê Thiệt), p. Phú Thọ Hòa, q. Tân Phú. 
Trụ trì: ĐĐ Chơn Minh (0908 669 888) 
44. Chùa BỨU QUANG 
171/10 QL. 1A, tổ 8, khu phô 3, ấp Gò Dưa, phường Bình Chiêu, Q.Thủ Đức, Tp.HCM. ĐT: 
08. 3729 0248; 0903. 870 370 
Trụ trì: Viện chủ Hòa Thượng Thích Thiện Tâm 
ĐĐ Thiện Minh 
45. Chùa BÁT CHÁNH ĐẠO 
16/12A, đường sô 12, khu phố 4, phường Tam Bình, Q.Thủ Đức. 
ĐT: 0973 152 615 
Trụ trì: ĐĐ Phước Định 
46. Chùa NAM TỔNG 
220/110/166/1, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, Tp.HCM. ĐT: 08. 8754 246 - 08. 8858 099 
Trụ trì: ĐĐ Thiện Hạnh 
47. Chùa TĂNG BẢO 
D3/1D Ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM. ĐT: 08. 7650 52T - 0908. 432 
930, 01688 925 246 
Trụ trì: ĐĐ Bửu Minh 
48. Chùa TRÚC LẦM (Hóc Môn) 
18/1 Ấp Xuân Thới Đông, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. ĐT: 05. 710 8563; 883 
0110 
Trụ trì: ĐĐ Trí Minh 
49. Tịnh thất PHÁP ĐẠT 
Trụ trì: IN Pháp Đạt 


BÌNH DƯƠNG 

50. Chùa THANH LONG 

42 Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tinh Bình Dương. 
Trụ trì: ĐĐ Thiện Minh 

51. Thiên viện PHƯỚC MINH 

Tỉnh Bình Dương 

Trụ trì: ĐĐ Thiện Minh 

52. Chùa KIM QUANG 

Tỉnh Bình Dương 





132 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Trụ trì: ĐĐ Tuệ Pháp 

53. Chùa HỘI QUANG 

BI1, tô 11, ấp Cây Sắn, xã Lai Quyên, huyện Bàu Bàn, tỉnh Bình Dương. 
Trụ trì: ĐĐ Trung Thiện. ĐT: 0962 802 604 

54. Chùa GIÁC HOÀNG 

Đường số 20, Ập 4, xã Tân Lập. huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 


BÌNH PHƯỚC 

55. Chùa TỬ PHƯƠNG TĂNG 

Ấp Sa Trạch I, xã Phước An, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. ĐT: 
Trụ trì: ĐĐ Phước Tình 

56. TAM BẢO THIÊN ĐƯỜNG 

73 Trừ Văn Thố, khu phô Phúc Bình, P.An Lập. thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. ĐT: 
0651. 666 653 - 091. 722 183 

Trụ trì: ĐĐ Thiện Trí 

57. Chùa THANH PHƯỚC 

Ấp Thanh Tân, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 
Trụ trì: ĐĐ Thiện Hòa 


ĐÔNG NAI 

58. Chùa BỬU ĐỨC 

C-61-A, phường Bửu Long, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061. 952 320 - 0913. 684 564 
Trụ trì: TT Giác Chánh 

59. Chùa TAM PHƯỚC 

241, Quốc lộ 51, dốc 47, xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Trụ trì: ĐĐ Chánh Định. ĐT: 0903 856 854 

60. Chùa QUẢNG NGHIÊM 

827 Đinh quang Ân, âp Hương Phước, xã Phước Tân, tp.Biên Hòa, tỉnh Đông Nai. ĐT: 061. 
832 713. 

Trụ trì: ĐĐ Tuệ Quyên. ĐT: 0903 880 456. Email: chuaquangnghiem01(@yahoo.eom.vn 
61. Chủa NGỌC ĐẠT 

Ấp Đồng, xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đông Nai. ĐT: 061. 831 630 

Trụ trì: TT Trí Đức 

62. Chùa CÔ ĐÀM 

120, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đông Nai. 

Trụ tri: ĐĐ Chơn Thiện. ĐT: 0905. 856 857 - 0905. 608 823 

63. Chủa QUANG MINH 

Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đông Nai. ĐT: 061. 845 872 

Trụ trì: 

64. Chùa THIÊN QUANG 1 

Ấp $, xã Binh Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061. 845 027 

Trụ trì: TT Thiện Pháp. ĐT: 0908 504 4§8 

65. Chùa THIÊN QUANG 2 

219 Ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đông Nai. ĐT: 061. 845 366 

Trụ trì: TT Chí Tâm. ĐT: 0915 902 099 

66. Chùa PHƯỚC HUỆ (Long Thành) 

Tổ 30, Quốc Lộ 51, khu Câu Xéo, huyện Long Thành, tỉnh Đông Nai. ĐT: 061 3845502. 


133 


TY KHEO THIỆN MINH 


Trụ trì: Cô TT Tâm Hỷ 

67. Chùa PHƯỚC HỘ 

Tổ 21, âp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0918. 342 115 
Trụ trì: ĐĐ Minh Huệ 

6§. Thiên viện PHƯỚC SƠN 

Đôi Lá Giang, 368 Suối Tân Cang, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đông 
Nai. ĐT: 061. 967 234 - 061. 967 237 

Trụ trì: FT Bửu Chánh (0913 940 683 - 0913 629 §60) 

69. Chùa Y SƠN 

Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đông Nai. ĐT: 

Trụ tri: ĐĐ Phước Quang 

70. Chùa PHƯỚC LÂM (tịnh thất ni chúng Y Sơn) (đối diện chùa Phước Sơn) 
Trụ trì: ĐĐ. Phước Toàn 

71. Chùa GIÁC PHÁP 

Ngã 3 Trị An, Vĩnh Cửu 

Trụ trì: ĐĐ Giác Lộc. 

72. Tịnh thật NGUYÊN KHÔNG 

Tổ 4. ập 9/4, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đông Nai. 

Trụ tri: ĐĐ Phước Tùng (Phan Thanh Tùng). ĐT: 093 8393 639 

73. Chùa PHƯỚC QUANG 

Ấp l, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 01. 848 14I 
Trụ tri: ĐĐ Chơn Quang 

74. Chùa THÁI HÒA 

Km 112, ấp Hiệp Nhất, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061. 852 810 
Trụ trì: ĐĐ Pháp Tân. ĐT: 090 8842 380. 

75. Tịnh xá PHƯỚC HUỆ 

Km 90, ập Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061. 639 598 
Trụ trì: TT Pháp Huyền 

76. Chùa PHÁP ĐỘ (gần Phước Huệ) 

Trụ trì: ĐĐ Hộ Huệ 

77. Tịnh thất HƯƠNG DẦU (gân Phước Huệ) 

Trụ trì: ĐĐ Pháp Lực. ĐT: 094 5453 727 

78. Chùa TỪ THIỆN 

Km 90, Ập Đôn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai. 

Trụ tri: ĐĐ Pháp Đăng. ĐT: 093 2645 22] 

79. Chùa PHƯỚC THỊNH 

Xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đông Nai. 

Trụ trì: ĐĐ Phước Nguyện. ĐT: 093 8306 839 

S0. Chùa LINH PHƯỚC 

Tổ 9, ập 4, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

Trụ trì: ĐĐ Pháp Hương (Lê Hồng Phong). ĐT: 094 9366 777 

81. Chùa LINH SƠN 

Tổ 1, Ập Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

Trụ tri: ĐĐ Pháp Việt. ĐT: 091 3033 378 

s2. Chùa LINH PHÚ 

Km 139, Quốc Lộ 20, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061. 858 101 


134 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Trụ trì: ĐĐ Pháp Cân. 

83. Thiên viện QUÁN TÂM 

Ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Trụ trì: ĐĐ Minh Hiển 

$4. Thiên Thất TÂM ĐỨC 

44/1 Ấp Thọ Phước, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 
Trụ trì: ĐĐ Pháp Từ. ĐT: 012 662 622 68 


BÀ RỊA VŨNG TÀU 

$5. Chùa THIÊN LÂM (THÍCH CA PHẬT ĐÀTI) 

4/7 Trần Phú, phường 5, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 064. 834 418 

Trụ trì: Cô HT Kim Minh 

86. Tịnh thất PHƯỚC MỸ 

Đường Trần Phú, Tp.Vũng Tàu (nằm trong khuôn viên Thích Ca Phật Đài) 

Trụ tri: ĐĐ Phước Mỹ 

87. Chùa DI LẶC (trong Thích Ca Phật Đài). 

610/1/1A Trần Phú, P.5, Tp. Vũng Tàu. Trụ trì: TT Giác Trí 

S8. Chùa HỘ PHÁP 

(Năm trong khuôn viên Thích Ca Phật Đài) 45/4C Trân Phú, phường 5, Tp.Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 064. §32 575 

Trụ trì: TT Giác Trí. ĐT: 093 7099 508 

89. Chùa BÔ ĐỀ (Vũng Tàu) 

25 VI Ba, Núi Lớn, phường Ì, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 064 510450 - 
09003. 645 916 

Trụ trì: TT Chánh Minh 

90. Chùa TAM BẢO 

72 Vì Ba, Núi Lớn, phường I, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 

Trụ trì: ĐĐ Thắng Phước 

91. Chùa PHƯỚC HẢI (Vũng Tàu) 

38 Nguyễn Binh Khiêm, phường 2, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 064. 854 664 
Trụ trì: ĐĐ Minh Hạnh 

92. Thiền viện BỘ ĐỀ 

78/14 Bình Giã, F.§, tp Vũng Tàu, ĐT: 

Trụ trì: ĐĐ Thiện Minh 

93. Thiên đường PHẬT QUANG 

Khu phố 5, phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 064. 827 138 - 
091. 700 688 

Trụ trì: FT Giác Trí 

94. Thiên viện VIÊN KHÔNG 

Khu 2, ấp 4, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 064 948 533 
Trụ tri: ĐĐ Pháp Thông 

95. Ni viện VIÊN KHÔNG 

Khu 2, Ấp 4, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. 

Trụ trì: SC Liễu Pháp 

96. Khemarama - TỊNH AN LAN NHÀ 

Quốc lộ 5ó - Tổ I1 - Thôn Quảng Thành — Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu. (Đối Diện Chùa Tịnh Quang Suối Nghệ) 


135 


TY KHEO THIỆN MINH 


Trụ trì: SC Như Liên. Mob: (054) 1683506446. ĐT: (054) 064 3975 050 

97. Chùa VIÊN TUỆ 

Tổ 7, ập Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. 
Trụ trì: ĐĐ Khánh Tuệ (Đình Văn Hùng). Sđt : 0976698976 

98. Tịnh xá NGỌC VIÊN 

Tổ 3, âp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Trụ trì: ĐĐ. Tuệ Siêu (093 3532628) 

99. Thiên viện GIÁC TUỆ 

Ấp khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Trụ tri: ĐĐ Chánh Tuệ. ĐT: 0946 902 197 

100. Chùa HUẸ HƯNG (chùa Thái Lan) 

Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa. ĐT: 090 9965 465. 
101. Tịnh thất HONG QUANG 

Tổ 10, thôn Phước Tân. xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa. 

Trụ trì: ĐĐ Thiện Thông. ĐT: 064 3890 S15. 


LONG AN 

102. Chùa TRÌ GIỚI 

Xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

Trụ trì: HT Trì Giới 

103. Chùa TÂM AN 

Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
Trụ trì: TN Tâm An 

104. Chùa 


TIÊN GIANG 

105. Chùa PHÁP BẢO 

44/448 Lý Thường Kiệt, phường 5, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiên Giang 

DĐĨT: 073. 878 169 - 073. 878 168 

Trụ trì: ĐĐ Bửu Hiền 

106. Chùa PHƯỚC HẢÁI (Tân Hiệp) 

261/4 Ấp Rấy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiên Giang. ĐT: 073. 831 066 
Trụ trì: ĐĐ Pháp Ngộ 

107. Chùa ĐÔNG PHƯƠNG 

QL 1, số 317, khu 5, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 073. 916 722 
Trụ trì: ĐĐ Chí Thành 

108. Chùa LINH CÓ 

Ấp Thân Hoà, thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiên Giang. ĐT: 073. 3934 777 - 
0915 609 435 

Trụ trị: ĐĐ Pháp Giới 

109. Chùa PHƯỚC ĐIEN 

Ấp Bình Đức, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy (gần câu Cái Sơn) 

Trụ trì: ĐĐ Huệ Tĩnh. ĐT: 090 667 3706 

110. Chùa BỬU THANH 

Trụ trì: TN Diệu Thanh 

111. Chùa ÂN LÂM 

Trụ trì: TN Quang Minh 

112. Chùa THIỆN THÔNG 

Trụ trì: ĐĐ Thiện Thông 





13 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


BÉN TRE 

113. Chùa TÂM THÀNH 

Xã Quới Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

Cư sĩ Tầm Uyên. ĐT: 075. 623 200 - DĨT: 0917 S50 526 
114. Thiên viện TỨ NIỆM XỨ 

Xã Tường Ba, huyện Châu Thành, tỉnh Bên Tre. 

Trụ trì: ĐĐ Phước Nhân 


CÀN THƠ 

115. Tịnh thất SIÊU LÝ (Thốt Nốt) 

Huyện Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ. ĐT: 071. 644 376 
Trụ trì: IN Ngọc Duyên 

116. Chùa BỬU PHÁP 

117. Tịnh thất GIÁC TÂM 


VĨNH LONG 

118. Chùa VIÊN GIÁC 

50/5 Trân Phú, phường 4, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

Trụ trì: TT Giác GIớI 

119. Chùa SIÊU LÝ (Vĩnh Long) 

162/5 Đường 14-9, phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 070. 823 §§5 

Trụ trì: TT Giác Sơn 

120. Chùa BỬU QUANG (Vĩnh Long) 

Xã Mỹ Thanh Trung, thị trần Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

121. Tịnh xá NGỌC ĐĂNG 

Ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 070. 871 518. Trụ trì: 
ĐĐ Minh Thảo. ĐT: 098 4267 545 

122. Thiên viện THIỆN MINH 

Xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hô, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 

Trụ trì: ĐĐ Thiện Minh (0903 §70 370). 

123. Chùa NHƯ PHÁP 

51D, ập Tân Quới, xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trụ trì: TN Mỹ Hồng. 
124. Chùa TỨ PHƯƠNG TĂNG 

Km 2059 QL 1A, tô 5, ập Đông Thạnh C, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trụ trì: DD. 
Pháp Lợi. ĐT: 090 9089 936. 


TRÀ VINH 

125. Chùa BỬU CHÂU 

70 LÝ Tự Trọng, phường 4, thị xã Trà Vĩnh, tỉnh Trà Vĩnh 
Trụ trì: ĐĐ Thiện GIới 

126. Chùa PHƯỚC HƯNG 

127. Chùa PHÁP VẤN 

128. Chùa PHƯỚC LONG 


KIÊN GIANG 

129. Chùa THIÊN TRÚC (Chùa Phật Lớn) 

Đường Phương Thành, Khu phô 4, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. ĐT: 
(077. 3652 9953; 0983 830 024 

Trụ trì: ĐĐ Pháp Hảo 


l57 


TY KHEO THIỆN MINH 


PHỤ LỤC II 
CÁC NHIỆM KỲ CHƯ TÔN ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHƠME 


Nhiệm kỳ I (1981- 1987)! 
- Thưởng trực HĐCM: 
Hòa Thượng Mahasaray (Trà Vĩnh) Phó Pháp chủ 
- Hội Đóng Chưng Minh. 
HT. Mahasaray, HT. Chu Mum (Sóc Trăng), HT. Võ Văn By (An G1ang), HT. Danh Nhường 
(Kiên CHang). 
- Thường trực HĐTS- Hòa thượng Châu Mum phó chủ tịch; 
- Hội Đóng Trị Sự: HT. Châu Mum HĐTS. 


Nhiệm kỳ II (1987-1992) 
- Thưởng trực HĐCM: 
Hòa thượng Thạch Xom (Trà Vĩnh) phó Pháp chủ; 
- Hội Đóng Chưng Minh. 
HT. Châu Mum (Sóc trăng), HT. Võ Văn By (An Giang), HT. Thạch Xom (Trà Vĩnh), HT. 
Danh Nhưỡng (Kiên Cang). 
- Thưởng trực HĐTS: 
Hòa thượng Châu Mum (Sóc Trăng) phó chủ tịch; 
- Hội Đồng Trị Sự: HT. Chủ Mum (Sóc Trăng), HT. Danh Nhưỡng (Knn Cang), Thượng 
tọa Dương Nhơn. 


Nhiệm kỳ III (1992-1997) 
- Thưởng trực HĐCM: 
HT. Thạch Xom (Trà Vĩnh), HT. Mahasary (Trà Vĩnh): phó pháp chủ; 
- Hội Đóng Chưng Minh. 
HT. Chầu Mum (Sóc Trăng), HT. Mahasaray (Trà Vinh), HT. Danh nhưỡng (Kiên Cang), 
HT. Võ Văn By (An GI1ang), HT. Thạch Xom (Trà Vĩnh). 
- Thưởng trực HĐTS: 
HT. Chu Mum (Sóc Trăng) phó chủ tịch HĐTS, HT. Danh Nhưỡng (Kiên Giang) Phó 
trưởng ban tăng sự. 
- Hội Đóng Trị Sự. 
HT. Châu Mum (Sóc Trăng), HT. Danh Nhưỡng (Kiên Giang), HT. Dương Nhơn (Sóc 
Trăng) HĐTS. 


Nhiệm kỳ IV (1997-2002) 
- Thưởng trực HĐCM: 
HT. Mahsaray (Trà Vĩnh), HT. Thạch Xom Phó Pháp chủ; 
- Hội Đóng Chưng Minh. 
HT. Võ Văn By (An C1ang), HT. Châu Mum (Sóc Trăng), HT. Danh Nhưỡng (Kiên Cang); 
- Thưởng trực HĐTS: 
Hòa thượng Châu Mum phó chủ tịch HĐTS, HT. Danh Nhưỡng Phó ban Tăng Sự; 
- Hội Đóng Trị Sự. 
HT. Chầu Mum, HT. Dương Nhơn, Thượng tọa Đào Như (Cân Thơ), Thượng tọa Danh 
Phel (Bạc Liêu), Thượng tọa Sok Sane (Trà Vĩnh). 


1. Hội nghị Đại biểu thông nhất phật giáo Việt Nam 


136 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Nhiệm kỳ V (2002-2007) 
- Thưởng trực HĐCM: 
HT. Thạch Xom (Trà Vinh), HT. Danh Nhưỡng (Kiên Giang) phó pháp chủ; 
- Hội Đồng Chứng Minh: 
HT. Thạch Xom, HT. Danh nhưỡng (Kiên Giang) , HT. Thạch Hanh (Vĩnh Long), HT. 
Châu Nhuk (An Giang), HT. Trần Phiêng (Sóc Trăng), HT. Trần Dạnh (Trà Vinh); 
- Thưởng trực HĐTS: 
HT. Dương Nhơn Phó chủ tịch HĐTS, Thượng tọa Đào Như ủy viên thư ký kim Phó ban 
Ciáo dục Tăng NI (Đặc trách Nam Tông Khmer), HT. Danh nhưỡng Phó ban Tăng sự 
trung ương: 
- Hói Đồng Trị Sự: 
HT. Danh Nhưỡng (Kiên Giang), HT. Dương Nhơn (Sóc Trăng), HT. Trân Dạnh (Trà Vinh), 
TT. Đào Như (Cần Tho), TT. Thạch Sock Sanne (Trà Vinh), TT. Lý Sa Muoth (Bạc Liu) HĐTS; 
Ủy viên Dự Khuyết HĐTS: 
TT. Danh Đồng (Kiên Giang), TT. Danh Lân (Kiên Giang), TT. Diệp Tươi (Trà Vinh), TT. 
Thạch Sên (Trà Vinh), TT. Thạch On (Trà Vinh), TT. Tăng Nô (Sóc Trăng), TT. Thạch Huôn 
(Sóc Trăng), TT. Châu Sơn Hy (An G1ang), TT. Danh Dĩnh (Kiên Cang), TT. Danh Thiệp 
(An G1ang), TT. Đại đức Danh Lung (Tp. HCM), ĐĐ. Thạch Văn Thương (Trà Vinh), ĐĐ. 
Thạch Hà (Cà Mau), ĐĐ. Sơn Ngọc Huynh (Trà Vinh) Ủy viên HĐTS dự khuyết. 


Nhiệm kỳ VI (2007-2012) 
- Thưởng trực HĐCM: 
HT. Dương Nhơn: phó pháp chủ, HT Danh Nhưỡng: phó pháp chủ 
- Thưởng trực HĐTS: 
HT. Dương Nhơn phó chủ tịch, HT. Đào Như ủy viên thư ký, HT. Thạch Sok Sane ủy viên 
thường trực 
Các ban VIỆN 'MHØ ƯưƠng: 
L. Tăng sự HT. Danh Nhưỡng: phó ban 
2. Ban hoăng pháp: HT. Thạch Houl 
3. Ban Phật giáo quốc tế: HT Đào Như 


Nhiệm kỳ VII (2012-2017) 
- Thưởng trực HĐCM: 
HT. Danh Nhưỡng: phó pháp chủ, HT. Dương Nhơn: phó pháp chủ, 
- Thưởng trực HĐTS: 
HT. Dương Nhơn: phó chủ tịch, HT. Thạch Sok Sane: phó chủ tịch, HT. Đào Như: ủy viên 
thư ký, HT. Danh Lung: ủy viên thường trực 
Các ban VIỆN ÍFMHØ ƯưƠnG: 
[. Tăng sự HT. Thạch Sok Sane phó ban 
2. Ban hoăng pháp HT. Danh Đồng phó ban 
3. Ban nghĩ lễ HT. Thạch Houl phó ban 
4. Ban Phật giáo quốc tế HT Đào Như phó ban 
5. Ban thông tin truyền thông DD. Châu Hoài Thái phó ban 
6. Ban pháp chê: TT. Lý Hùng phó ban 
7. Ban kiểm soát: HT. Tăng Nô 
8. Ban kinh tế: HT. Thạch Hà phó ban 
09. Ban từ thiện: HT. Danh Thiệp phó ban 
10. Ban văn hóa: HT. Danh Lung phó ban 
L1. Ban giáo dục: HT. Danh Lung phó ban 


139 


TY KHEO THIỆN MINH 


PHỤ LỤC IV 
CÁC NHIỆM KỲ CHƯ TÔN ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KINH 


Nhiệm kỳ I (1981-1987) 
- Thưởng trực HĐCM: 
HT. Ấn Lâm: phó pháp chủ (Tp. HCM); 
- Hội đồng Chứng mình: 
HT. Ấn Lâm (Tp. HCM); HT. Giới Nghiêm (Tp. HCM) 
- Thưởng trực HĐTS: 
HT. Giới Nghiêm: phó chủ tịch 
- Hội đồng fTỊ sự: 
HT. Giới Nghiêm (Tp. HCM), TT. Siêu Việt (Tp. HCM), Thượng tọa Thiện Tâm 


Nhiệm kỳ II (1987-1992) 
- Thưởng trực HĐTS: 
Hòa Thượng Siêu Việt phó chủ tịch (Tp. HCM) 
- Hói Đồng Trị Sự: 
Hòa Thượng Siêu Việt (Tp. HCM) 


Nhiệm kỳ III (1992- 1997) 
- Thưởng trực HĐTS: 
Hòa Thượng Siêu Việt: phó chủ tịch (Tp. HCM) 
- Hội Đồng Trị Sự: 
Hòa Thượng Siêu Việt (Tp. HCM) 


Nhiệm kỳ IV (1997- 2002) 
- Hội đông Chứng mình: 
HT. Kim Minh (Bà Rịa- Vũng Tàu), HT. Hộ Nhẫn (Huế), HT. Pháp Lạc (Tiền Giang) 
- Thưởng trực HĐTS: 
HT. Hộ Nhẫn: phó chủ tịch (Tp. Huế) 
- Hói Đồng Trị Sự- 
HT. Hộ Nhẫn, Thượng tọa Thiện tâm 


Nhiệm kỳ V (2002- 2007) 
- Thưởng trực HĐCM: 
HT. Kim Minh Phó Pháp chủ 
- Hội Đồng Chứng Minh: 
HT. Kim Minh 
- Thưởng trực Hội Đồng Trị Sự: 
Thượng tọa Thiện Tâm ủy viên thường trực HĐTS 
- Hói Đồng frỊ Sự: 
Hòa Thượng Võ Hại, Thượng tọa Thiện Tâm 


140 


Các Ban Ngành vIỆn: 

Ban Hoằng Pháp: 
I. Thượng Toạ Thiện Tâm: Phó ban 
2. Đại Đức Bửu Chánh: Ủy viên 
3. Đại Đức Thiện Minh: Ủy viên 


Ban Từ Thiện: 
l. Đại Đức Thiện Minh: Uy viên 
2. Hòa thượng Thiện Pháp: Uy viên 


Ban Văn Hoá: 
l. Đại Đức Tăng Định: Uy viên 
2. Đại Đức Bửu Chánh: Uy viên 


Ban Phật Giáo quốc tế: 
l. Thượng Toạ Thiện Tâm: Ủy viên 
2. Đại Đức Bửu Chánh: Ủy viên 
3. Đại Đức Tăng Định: Ủy viên 


Ban Nghi Lễ: 
I. Thượng Toạ Thiện Tâm: Phó ban 
2. Đại Đức Tăng Định: Ủy viên 
3. Đại Đức Pháp Chất: Ủy viên 


Viện nghiên cứu Phật Giáo Việt Nam: 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


1. Thượng toạ Viên Minh: Ủy viên kiêm phó ban Thiên Học 

2. Thượng toạ Thiện Tâm: Ủy viên kiêm phó ban Phật học chuyên môn 
3. Đại Đức Bửu Chánh: Ủy viên kiêm phó ban kinh tế 

4. Đại Đức Bửu Hiển: Ủy viên kiêm phó văn phòng 

5. Đại Đức Thiện Minh: Ủy viên kiêm phó thư ký ban dịch thuật 


Ban Kinh Tế tài chánh: 
l. Đại Đức Thiện Hạnh: Uy viên 


Ban hướng dẫn Nam Nữ Phật tử: 
I. Thượng toạ Hộ Chánh: Ủy viên 
2. Đại Đức Tăng Định: Uy viên 


Nhiệm kỳ VI (2007- 2012) 
- Thưởng trực HĐCM: 
- Hội Đồng Chứng Minh: 
- Thưởng trực Hội Đồng Trị Sự: 


Hòa thượng Thích Thiện Tâm: ủy viên thường trực HDĐTS 


- Hói Đồng frỊ Sự: 
Hòa thượng Thích Thiện Tâm 


141 


Các Ban Ngành vIỆn: 
Ban Hoằng Pháp: 
l. Thượng tọa Bửu Chánh: Phó ban 
2. Đại đức Thiện Minh: Ủy viên 
3. Đại đức Thiện Hạnh: Ủy viên 
4. Thượng tọa Tăng Định: Ủy viên 
5, Đại đức Chính Định: Ủy viên 
6. Đại đức Tuệ Quyên: Ủy viên 
7 Thượng tọa Thiện Nhân: Ủy viên 


Ban Từ thiện: 
I. Đại đức Thiện Minh: phó ban 
2. Hòa thượng Thiện Pháp: Ủy viên 


Ban Văn hoá: 
l. Đại đức Tăng Định: Uy viên 
2. Đại đức Bửu Chánh: Uy viên 


Ban Phật giáo quốc tế: 
I. Hòa thượng Thiện Tâm: Phó ban 
2. Đại đức Bửu Chánh: Ủy viên 
3. Đại đức Thiện Minh: uỷ vn 


Ban Nghi lễ: 
l. Thượng tọa Pháp Chât: Phó ban 
2. Đại đức Tăng Định: Uy viên 


Viện nghiên cứu Phật giáo Việt Nam: 
l. Hòa thượng Thích Thiện Tâm: Phó viện trưởng 
2. Hòa thượng Viên Minh: Ủy viên kiêm Trưởng ban Thiên học 
3. Đại đức Bửu Chánh: Ủy viên 


Ban Kinh tế tài chính: 
l. Đại đức Thiện Hạnh: Uy viên 


Ban hướng dẫn Nam Nữ Phật tử: 
I. Thượng tọa Hộ Chánh: Phó ban; 
2. Đại đức Tăng Định: Uy viên 


Nhiệm kỳ VII (2012- 2017) 
Hội Đông Chứng Minh: Hòa thượng Viên Minh 
Hồi đồng Trị sự- 
-_ Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch 
- _ Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực 
- Thượng tọa Thích GIác Trí, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Đại đức Thích Thiện Minh 
Uy viên 


142 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


- Hòa thượng Minh Các, Thượng tọa Giác Sơn, Thượng tọa Pháp Cao, Thượng tọa 
Minh Hạnh Uy viên Dự khuyết. 


Ban Viện Trung Uơng: 
I. Ban Tăng Sự: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó ban 
2. Ban Hoăng pháp: Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Phó ban; Thượng tọa Thích Tăng 
Đình, Đại đức Thích Thiện Minh; Đại đức Chính Định, Đại đức Tuệ Quyên, Ủy viên 
3. Ban Nghi lễ: Thượng tọa Thích Tăng Định, Phó ban 
4. Ban Hướng dẫn Phật tử: Hòa thượng Thích Hộ Chính, Phó ban 
5. Ban Từ thiện: Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Đại đức Thích Thiện Minh, Phó ban 
6. Ban Văn Hóa: Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Phó ban; Thượng tọa Thích Tăng 
Định Ủy viên 
7. Ban Kinh tế: Thượng tọa Thiện Hạnh, Ủy viên 
$. Viện Nghiên Cứu Phật học: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó viện trưởng; Hòa 
thượng Viên Minh, CIảm độc Trung tâm Thiền học; Thượng tọa Bửu Chánh, Giám 
đốc Trung tâm Pä|i. 
0. Học viện Phật giáo Việt Nam: TT Bửu Chánh phó viện trưởng kiêm trưởng khoa PäII. 


143 


TY KHEO THIỆN MINH 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc6S5()ømaIl.com 
Điện thoại: 024.3 9260024 Fax: 024.3 9260031 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 
Tiên sĩ Tỳ kheo Thiện Minh 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám độc BỦI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Sửa bản In: Quang Đức 
Trình bày: sư Thiện Minh 


ĐÔI TÁC LIÊN KẾT: 
CHÙA BỬU QUANG 
Địa chỉ: 171/10 QL1 A, phường Bình Chiêu, Q Thủ Đức, Tp HCM 


In 1.500 cuốn, khổ 20,5em x 29cm tại Xí nghiệp 1n Fahasa, 774 Trường Chinh, P.15, 
Q. Tân Bình, TP.HCM. Số XNĐKXB: 2440 - 2017/CXBIPH/18 - 38/HĐ. Số QĐXB của 
NXB: 0471/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 03/08/2017. In xong và nộp lưu chiều năm 2017. Mã số 
sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) 978-604-89-0455-5. 


144 


